TỊCH XẢO QUYÊN - TRƯƠNG ÁI TÚ 


KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ GIÁO | DỤC 


TRUNG QUỐC 


Người dịch: Thầ. NGUYÊN THỊ THU HẰNG 
Hiệu đính và Giới thiệu: TS. DƯƠNG NGỌC DŨNG 


- 

« 
NHÀ XUẤT BẢN _ NHÀ XUẤT BẢN TỔNG HỢP 

TRUYỀN BÁ NGŨ CHÂU THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 





KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ GIÁO DỤC TRUNG QUỐC 
Tịch Xảo Quyên - Trương Ái Tú 


ISBN: 978-604-58-0283-0 


Copyright 6© 2011 China Intercontinental Press. 

Bất kỳ phần nào trong xuất bản phẩm nảy đều không được phép sao chép, lưu giữ, đưa vào 
hệ thống truy cập hoặc sử dụng bất kỳ hình thức, phương tiện nào để truyền tải: điện tử, cơ 
học, ghi âm, sao chụp, thu hình, phát tán qua mạng hoặc dưới bất kì hình thức nào khác nếu 
chưa được sự cho phép bằng văn bản của Nhà xuất bản. 

Ấn bản này được xuất bản tại Việt Nam theo hợp đồng chuyển nhượng bản quyển giữa Nhà 
xuất bản Truyền bá Ngũ Châu, Trung Quấc và Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hỗ Chí 
Minh, Việt Nam. 


Lời giới thiệu 


& thể nói, không có đề tài thảo luận nào dễ gây tranh cải như Trung Quốc, đặc biệt tại 
Việt Nam hiện nay. Phải thành thật thú nhận rằng, tôi là người hâm mộ Trung Quốc 
Từ đầu đến chân? nhưng có khi cũng phải rà soát lại sự hâm mộ của mình khi có được 
thông tin mới. Chẳng ai phủ nhận rằng, Trung Quốc là một đất nước vĩ đại về nhiều mặt. 
Trên nhiều phương diện như: văn hóa, tổ chức chính trị, quản lý kinh tế kinh doanh thương 
mại,... Trung Quốc có thể đóng vũi trò làm tắm qương soi cho Việt Nam. Soi để học hỏi 
những điều tích cực và tránh né những sai lâm mà quốc gia không lỗ này đã phạm phải 
(Cách mạng Văn hóa là một ví dụ). 

Trên bình diện toàn cầu, việc học hỏi nghiên cứu về quốc gia không lỗ này lúc nào 
cũng thu hút được sự quan tâm của giới trí thức và truyền thông. Trong quan hệ quốc tế 
ngày nay, Trung Quốc nghiễm nhiên đóng vai trò quyết định không thua kém gì so với các 
siêu cường thế giới khác. Trang bộ sách nổi tiếng "Thế giới đi về đâu?" (NXE. Thế Giới, Hà 
Nội, 2010), tác qiả Grzeqorz VV Kolodko đã dành rất nhiều trang giấy cho vai trò của Trung 
Quốc trong thế giới đương đại. Ông viết: “Trung Quốc đã đi theo con đường của Trung 
Quốc, là con đường đặc biệt đúng đồn nếu nhìn từ góc độ phút triển" (tr. 316). 


Bộ sách Trung Quốc gỗẫm 12 quyển của Nhà xuất bản Truyền bá Ngũ Châu với nhiễu 
hình ảnh mình họa sinh động, đã cùng cấp cho người đọc một bức tranh toàn cảnh về 
Trung Quốc đương đại sau 30 năm cải cách kinh tế. Tất cả các phương diện của kinh tế, 
văn hóa, xã hội Trung Quốc đều được để cập đến một cách ngắn qọn, có sức khái quát 
cao, dễ cho người đọc nằm bắt được những thông tin cơ bản: chế độ chính trị, kinh tế, lịch 
sử văn hóa, xã hội, địa lí pháp luật, ngoại qiao, quốc phòng, dân tộc, tôn giáo, khoa học, 
kỹ thuật, giáo dục, môi trường. Có thể nói đây là bệ bách khoa toàn thư về Trung Quốc 
hiện đại. Tôi cảm thấy hơi thất vọng khi thấy thiểu những phản bản về nghệ thuật, điện 
ảnh, văn học, triết học, ẩm thực, y học, phong thủy, nhưng có lễ như vậy lại tốt hơn. Nếu 
những người chủ biên quả ôm đốm, bộ sách chắc chân sẽ dây gấp đôi, dễ làm người đọc 
khiếp đảm. Và lại, đã có khá nhiều các bộ toàn thư khác liên quan đến văn học và triết học 
rồi, sự đóng qóp của bộ sách sẽ không có điểm nhấn rõ rệt. 


Điểm nhấn của bộ sách này, theo tôi, qỗm có hai điểm. Điểm thứ nhất là người đọc. 
Thông qua cách trình bày, chúng ta đề dàng nhận ra độc giả mục tiêu của bộ sách này là 
các độc qiả phổ thông, ham hiểu biết, nhưng không phải là những chuyên gia về Trung 


Quốc học. Phương thúc trình bày ngắn qọn, giản dị, kèm theo nhiễu hình ảnh mình họa, 
nội dụng chuyên sâu hơn một tờ nhật báo, nhưng không nặng nễ phân tích như một 
cuốn sách chuyên khảo. Các doanh nhân bận rộn, các nhà giáo trung học, các sinh viên 
thuộc chuyên ngành Đông Phương học, Trung Quốc học, Quan hệ Quốc tế, Kinh tế Chính 
trị, kể cả giới truyễn thông báo chí, đều có thể tìm thấy trong bộ sách này những thông 
tịn hữu ích. Điều đáng khen là văn phong tuyên truyền chính trị của lỗi viết thập niên 60- 
70 đã được tỉnh qiảm liều lượng khá nhiều, trắnh cho người đọc cảm giác khó chịu không 
cần thiết. 

Điểm nhãn thứ hai là nội dung. Chúng ta thấy khả rõ là nội dung xoay quanh các vẫn 
để hiện đại và đương đại, nhằm giới thiệu một đất nước Trung Quốc hết sức hoành tráng, 
đang vươn lên tặng trưởng từng ngày, đạt được hết thành tích này đến thành tích khác trang 
nhiều lĩnh vực đa dạng, đặc biệt là kinh tế ngoại giao. Sự thành công đây ấn tượng về kinh 
tế của Trung Quốc đã khiến Hỗ Cẩm Đào từ bỏ đường lỗi ngoại giao tương đổi dè dặt của 
Đặng Tiểu Bình và đòi hỏi thế giới phải công nhận vai trò lớn hơn của Trung Quốc trong các 
quyết định chiến lược toàn câu. Sự vươn lên của Trung Quốc cũng đồng thời báo hiệu vị trí 
SỐ hai của Nhật Bản trang nên kinh tế thế giới đã kết thúc và ngay cả vị trí siêu cường số một 
của Mỹ cũng đã lung lay. Đương nhiên con voi Ấn Độ cũng có khả năng trở thành một địch 
thủ đáng gờm của con rồng Trung Quốc, nhưng ngày đó còn xa. Ấn Độ, trừ việc gia tăng dân 
số, còn thua Trung Quốc về nhiều phương diện. 


Bản dịch sang Việt ngữ đã được thục hiện bởi các cần bộ giảng dạy Trung vẫn trẻ, 
các dịch giả cộng tác thường xuyên của Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 
làm việc tích cực trang một thời gian ngắn để hoàn thành đúng hạn, sẽ là một đóng góp 
đây ý nghĩa vào kho tư liệu về đất nước và con người Trung Quốc vốn hết sức nhong phú 
trên thị trường kiên thức Việt Nam. Việc phiên dịch tiếng Hoa không hề dễ dàng chút nào 
vị thói quen thích dùng các thành ngữ, điển tích của các can cháu Không Tử, nhưng các 
dịch giả và đội ngũ biên tập của Nhà xuất bản Tổng hợn Thành nhố Hồ Chí Minh đã làm 
hết sức mình để bảo đảm cho bản dịch trắnh khỏi các sơ sót. Dù vậy, các sai lẫm liên quan 
đến việc nhiên âm các nhân danh, địa danh, văn hóa,... chắc chân là điều khó tránh khỏi. 
Mong được các bậc thức giả cao mình chỉ chính. 


Ai trần trọng giới thiệu cùng hạn đọc! 


Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 1 năm 2012 
TS. Dương Ngọc Dùng 


Lời Nhà xuất bản 


ng cuộc cải cách cũng như những kỹ tích kinh tế mà Trung Quốc giành được đã 
khiến cho sức mạnh tổng hợp của quốc gia này ngày cảng trở nên mạnh mẽ, ảnh 
hưởng quốc tế cũng mỗi lúc một lớn hơn. Càng ngày càng có nhiều bạn nước ngoài muốn 
tìm hiểu và làm quen với đất nước Trung Quốc. Với mong muốn giúp họ có thể tìm được 
cách nhanh nhất để thực hiện khát vọng này, giúp họ hiểu và nằm bắt được những tình 
hình cơ bản nhất của Trung Quốc chỉ trong một thời qian ngắn, chúng tôi đã tổ chức một 
nhóm chuyên gia, học giả bắt tay vào biên soạn “Tủ sách Trung Quốc”. 


“Tủ sách Trung Quốc" gỗm 12 quyền, lần lượt giới thiệu tình hình cơ bản của quốc 
gia này ở hấu hết các khía cạnh như địa lý, lịch sử, chính trị, kinh tế, văn hoá, pháp luật, 
quốc phòng, xã hội, khoa học và giáo dục, môi trường, đân tộc và tôn giáo. Hiểu được 
những điều ấy chính là những bước đệm đầu tiên cho việc tìm hiểu đất nước Trung Quốc. 


Chúng tôi hy vọng thông qua “Tủ sách Trung Quốc” này, độc giả có thể hiểu một 
cách khúi lược về mọi mặt của đất nước Trung Quốc. Trước hết là những nhận thức về 
lịch sử văn hóa. Lịch sử văn hóa là nên tảng văn mình của mỗi quốc qia. Là một hình 
thái quan trọng của văn minh nhân loại, văn mình Trung Hoa là một trong những nên 
văn mình vỗ cùng độc đáo vẫn được lưu giữ cho đến ngày nay. Tiếp theo là tìm hiểu 
những tình hình cơ bản của Trung Quốc. Trung Quốc là một nước đang có tốc độ tăng 
trưởng nhanh, cao nhất thế giới, dân số đông, xuất phát điểm từ một nền kinh tế nghèo 
khó và phát triển không cân đối. Thế nhưng, vượt lên trên những khó khăn của chính 
mình, Trung Quốc đã kiên trì đi trên đường lỗi riêng, kiên trì qiữ vững sự phát triển, đồng 
thời tiễn thu những thành quả văn mình của nhân loại để cuối cùng vạch ra con đường 
phát triển trong tương lai của mình. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, Trung Quốc 
giữ vững lập trường coi xây dựng kinh tế làm trọng điểm, kiên trì cải cách mở cửa, về đối 
nội thì xây dựng một xã hội hòa hợp, về đối ngoại thì thúc đẩy xây dựng một thể giới 
hòa bình, bên vững và cùng nhau phát triển, cùng nhau phốn thịnh. 

Hy vọng rằng "Tủ sách Trung Quốc” này sẽ giúp bạn đọc bước những bước đầu tiền 


trong "hành trình tìm hiểu Trung Quốc” của mình. 


Bắc Kinh năm 2010 
Nhà xuất bản Truyền bá Ngũ Châu 


LG HS... «..ư. 


13 


33 


¬=-= 


MỤC LỤC 


Lời dẫn: Nói từ chiến lược khoa giáo hưng quốc 





75 Những thành quả của việc công nghiệp hóa kỹ thuật cao 


sụ _ 91 





›j¡ 109 Hợp tác quốc tế trong khoa học kỹ thuật và giáo dục 


: vi 
'.a 

f ] 
| | . 

xã. ! W6 NÓ ¡ T 

LH Li ] 





= Nói từ chiến lược khoa giáo hưng quốc 





Lờidẫn. - 
NÓITỪCHIẾNLƯỢC _ 
KHOA GIÁO HƯNGQUỐC 


Năm 2008, trên đất nước Trung Hoa đã diễn ra hai sự kiện lớn khiến cả thể giới dõi theo. 


Sự kiện thứ nhất là việc tổ chức thành công Thế vận hội lẫn thứ 29 tại Bắc Kinh. Chủ 
tịch Ủy ban Olympic quốc tế - Roger đã gọi Thế vận hội Bắc Kinh là: “Thế vận hội vô song” Từ 
lễ khai mạc cho đến lễ bế mạc, từ Thế Vận hội cho đến Thế vận hội cho người tàn tật, “Thế 
vận hội khoa học kỹ thuật” ra sức tỏa sáng. Trong thế vận hội, rất nhiều ứng dụng khoa học 
kỹ thuật cao đều được bắt nguồn từ các trường đại học ở Trung Quốc, ví dụ như “Toàn cảnh 
hệ thống lập lịch trình mô phỏng thông mình” trong lễ khai mạc và bế mạc Thế vận hội; hệ 
thông chàm lửa ngọn đuốc chính và hoạt động của pháo hoa, xe điện đưa rước khách trong 
thời qian Thế vận hội ..v.v.. 

Một sự kiện lớn nữa là ngày 27 tháng 9 năm 2008, phi thuyền Thân Châu số 7 chở phi 
hành gia thực hiện chuyến du hành vũ trụ và rời tàu bước ra ngoài không gian. Sự kiện này 
đã khiến Trung Quốc trở thành nước thứ ba sau Nga và Mỹ nắm bắt kỹ thuật để phi hành 
gia bước ra ngoài vũ trụ. Công trình hàng không chở người bay vào vũ trụ với quy mô lớn, hệ 


1 Khoa giáo hưng quốc: dùng khoa học kỹ thuật và giáo dục để chấn hưng đất nước. 





Phảo hoa trong lễ khai mạc Thể vận hội Bắc Kinh. 


Khoa học kỹ thuật và giáo dục Trung Quốc - 


„10 


thông phức tạp, độ tích hợp cao là sự tập trung trí tuệ và tâm huyết của 
mãẫy ngàn đơn vị trên cả nước và mấy trăm ngàn đội quân công nghệ. 
Khi chúc mừng phi thuyền Thân Châu số 7 du hành vũ trụ thành công 
viên mãn, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã nhãn mạnh, cần phải đưa giáo dục 
vào vị trí chiến lược trong phát triển ưu tiên, dốc sức phát triển sự nghiệp 
giáo dục để đặt nền tảng cho việc xây dựng đội ngũ nhân tài kiểu mới. 

Trong tình hình khoa học kỹ thuật phát triển nhanh chóng như 
hiện nay, mức độ phổ cập khoa học kỹ thuật của một quốc gia quyết 
định mức độ phát triển lực lượng sản xuất và văn hóa của quốc gia đó, 
cũng như khả năng sáng tạo của dân tộc đó, bất cứ phút hiện khoa học 
và phát minh kỹ thuật to lớn nào trong lịch sử nhân loại cũng đều mang 
lại ảnh hưởng vô cùng to lớn đổi với toàn xã hội. 

Những cạnh tranh quốc tế hiện nay nói cho cùng chính là cạnh 
tranh về khoa học kỹ thuật và nhân tài. Trước năm 1949, trình độ khoa 
học kỹ thuật và sự nghiệp giáo dục của Trung Quốc vô cùng lạc hậu, chỉ 
có khoảng hơn 30 cơ quan nghiên cứu khoa học chuyên môn, các nhân 
viên làm trong ngành khoa học kỹ thuật không đến 50 ngàn người; tỷ lệ 
nhập học tiểu học chỉ có 20%, tỷ lệ mù chữ cao, lên đến 80%. Vào thời kỳ 
khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vừa mới thành lận, khoa học kự 
thuật của Trung Quốc cần phải xảy dựng lại trên một “mảnh đất hoang” 
Chính phủ Trung Quốc để ra chiến lược biện pháp tiến quân về hướng 
khoa học kỹ thuật, áp dụng hàng loạt các phương pháp nhằm thúc đây 
sự nghiệp khoa học kỹ thuật và sự nghiệp giáo dục phát triển, khoa học 
kỹ thuật tỉnh xảo đạt được những đột nhả lồn, sự nghiện giáo dục thực 
hiện được những bước nhảy lịch sử, từ đó đã nhanh chóng thay đổi diện 
mạo lạc hậu của Trung Quốc trong khoa học kỹ thuật và giáo dục. 


Ngày 24 tháng 5 năm 1977, Đặng Tiểu Bình nêu rõ: “5o với các 
nước phát triển, khoa học kỹ thuật và giáo dục của chúng tôi lạc hậu 
hơn họ 20 năm" và “Thúc đây khoa học kỹ thuật cần phải tiến hành song 
song với việc thúc đẩy giáo dục. Bắt đầu từ bậc tiểu học cho đến cấp hai, 
đại học..., công tác giáo dục cần phải đi bằng hai chân, vừa chú trọng 
phổ cập, vừa chú trọng nâng cao? Từ khi cải cách mở cửa đến nay, Trung 
Quốc đã xác định và thực hiện chiến lược lây khoa học giáo dục để chấn 
hưng đất nước, sự nghiệp khoa học giáo dục phát triển như vũ bão và 
đạt được những thành quả quan trọng, sự nghiệp giáo dục phát triển 
nhanh chóng, hệ thống giáo dục quốc dân có quy mô lớn nhất thể giới 
đã được xây dựng, từ đó đã tạo nên cơ sở và động lực vững chắc cho việc 
đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, nâng cao sức mạnh tổng hợp và sức 
cạnh tranh quốc tế. 


Phi thuyền Thân Châu số 7 chở người hay vào vũ trụ 


Nói từ chiến lược khoa giảo hưng quốc 





Khoa học kỹ thuật và giáo dục Trung Quốc - 
M%N————————————————————  ccccr---c—c 


v12 


Sự phát triển khoa học kỹ thuật và giáo dục của Trung Quốc 
đương đại về cơ bản dựa trên việc thực hiện chiến lược dài hạn và toàn 
điện, đó là chiến lược “Khoa giáo hưng quốc” (lấy khoa học giáo dục để 
chấn hưng đất nước). Nhìn một cách tổng thể, chiến lược “Khoa giáo 
hưng quốc” là đặt khoa học kỹ thuật và giáo dục vào vị trí chiến lược 
phút triển kinh tế và xã hội, coi khoa học kỹ thuật tiên tiễn và nên giáo 
dục phát triển, coi việc không ngừng sáng tạo tri thức và tố chất cao của 
người lao động là động lực cho sự phát triển kinh tế và xã hội, từ đó, đạt 
đến mục tiêu thực hiện hiện đại hóa xã hỏi chủ nghĩa và bước vào thời 
đại kinh tế tri thức. Tất cả những yếu tổ trên đều đã góp phần tạo nên 
nên tảng vững chắc cho sự vươn lên của Trung Quốc trong hòa bình và 
là cơ sở cho sự nghiệp phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa trong thế 
kỷ XAI. 





ỨU 


“ 


KHOA HỌC VÀ GIÁO DỤC 


“lu, 


HỆ THONG NGHIENC 


` 


F.v 


_““h. 





Khoa học kỹ thuật và giáo dục Trung Quốc - 


14 


ắt đầu từ thập niên 80 của thể kỷ XX, cùng với việc lấy xây dựng kinh tế làm trọng tâm 
B. việc chuyển đổi từ nến kinh tế kế hoạch sang kinh tế thị trường, chính sách khoa 
học kỹ thuật của Trung Quốc cũng được tiến hành điều chỉnh một cách tương ứng, hệ 
thống nghiên cứu khoa học của Trung Quốc cũng tiến hành cải cách mang tính hệ thống. 
Hệ thống kế hoạch trung ương với chính phủ là chủ đạo cũng đang chuyển đổi, coi “xây 
dựng kinh tế cần phải dựa vào khoa học kỹ thuật, khoa học kỹ thuật cần phải hướng đến 
xây dựng kinh tế” là nguyên tắc, hệ thống khoa học kỹ thuật kiểu mới với sự phần công 
rõ ràng, tương trợ lẫn nhau giữa các cơ quan khoa học kỹ thuật của chính phủ, các ban 
ngành nghiên cứu cũng như các học viện nghiên cứu đã dẫn dẫn được hình thành. Đồng 
thời, các công ty khoa học kỹ thuật tư nhân cũng phát triển nhanh chóng. 


CÁC CƠ QUAN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHỦ YẾU 


Hệ thống nghiên cứu khoa học của Trung Quốc chủ yếu do: cơ quan nghiên cứu và 
khai thác nhà nước; các trường đại học và cao đẳng; các xí nghiệp v.v.. tổ hợp thành 


Cơ quan nghiên cứu khai thác nhà nước 


Cơ quan nghiên cứu khai thác nhà nước là một lực lượng quan trọng trong việc 
nghiên cứu khai thác của Trung Quốc. 


Viện Khoa học Trung Quốc được thành lập vào ngày 1 tháng 11 năm 1949, hiện nay 
cơ quan này không chỉ là cơ quan học thuật cao nhất trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật 
của Trung Quốc, mà còn là Trung tâm phát triển nghiên cứu tổng hợp khoa học kỹ thuật 
cao và khoa học tự nhiễn trên cả nước. Trong các cơ quan nghiên cứu khoa học trực thuộc 
Viện Khoa học Trung Quốc đã tập trung một số lượng lớn những nhà khoa học hàng đầu 
trên cả nước. Lĩnh vực nghiên cứu chủ yếu của họ là nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu xã hội 
phi lợi nhuận, nghiên cứu và sáng tạo kỹ thuật tối tân cũng như xây dựng các ngành công 
nghiệp công nghệ cao. 60 năm qua, Viện Khoa học Trung Quốc đã đạt được hàng loạt 
thành tựu nghiên cứu khoa học trọng đại như “lưỡng đạn nhất tinh; đóng góp to lớn vào 
sự nghiệp khoa học kỹ thuật, phát triển kinh tế và xã hội cũng như xây dựng quốc phòng 
của đất nước. Đồng thời còn tuyển hơn 45.000 nghiên cứu sinh, đào tạo lớp lớp nhân tài 
ưu tú trong sảng tạo khoa học kỹ thuật. Viện Khoa học Trung Quốc có một đội ngũ nhân 
tài khoa học kỹ thuật với trình độ cao, toàn viện có 37.000 nhắn viễn khoa học ky thuật 
chuyên môn, trong đó có 256 người là Viện sỹ Viện khoa học Trung Quốc và 53 Viện sỹ 
Học viện Kỹ thuật Trung Quốc. 

Là cơ quan nghiên cứu khoa học nỏng nghiệp cấp quốc gia, Viện Khoa học Nông 
nghiệp Trung Quốc được giao nhiệm vụ nghiên cứu, phát triển cơ sở lớn và cơ sở ứng 
dụng, nghiên cứu ứng dụng và khoa học công nghệ cao của nông nghiệp trên toàn 
quốc. Toàn viện có 39 sở nghiền cứu, 1 viện nghiên cứu sinh, 1 nhà xuất bản khoa học kỹ 

















Ø Liên kết tư liệu 





thuật nông nghiệp Trung Quốc. Trong 39 sở (trung tâm) nghiên cứu 
có 16 sở thực hiện nghiên cứu trồng trọt, 10 sở nghiên cứu về nuôi 
trồng, 8 sở nghiên cứu về kinh tế tài nguyên môi trường, 5 sở nghiên 
cứu cơ khí và kỹ thuật công nghệ cao trong nông nghiệp. Viện Khoa 
học Nông nghiệp Trung Quốc có 2 phòng thí nghiệm mở trọng điểm 
quốc gia, 20 phòng thí nghiệm trọng điểm ban ngành, 6 trung tâm 
cải cách giống cây trồng quốc gia, 27 trung tâm thử nghiệm, kiểm 
tra, giám định chất lượng quốc gia và ban ngành, 1 kho tài nguyên 
giống cây trồng cấp quốc gia, 11 khu tài nguyên giống cây trỗng và 
động vật hoang dã toàn quốc, 26 trạm thử nghiệm nông nghiệp và 
chăn nuôi. 


Nằm dưới chân núi Ngọc Tuyển ở ngoại ô phía tây Bắc Kinh, 
Viện nghiên cứu Khoa học Lãm nghiệp Trung Quốc được thành lập 
vào năm 1958, là cơ quan nghiên cứu khoa học mang tính tổng 
hợp, khoa học đa ngành và xã hội phi lợi nhuận trực thuộc cục lâm 
nghiệp quốc gia, trong đó có 12 sở nghiên cứu, 3 trung tâm nghiên 
cứu phát triển, 4 trung tảm thử nghiệm lâm nghiệp phản bố trên 
11 tỉnh thành (khu, thành phố trực thuộc) trên cả nước. Nhiệm vụ 





Chủ tịch Mao Trạch 
Đông tiếp kiến Tiền 
Học Sãm. Tiền Học 
Sảm [1811 - 20085), 
nhà khoa học được 
trao huần chương 
“Lưỡng đạn nhất 
tinh”, là người có 
những đóng góp 
quản trọng trong 
lĩnh vực khoa học kỹ 
thuật vũ trụ của nhãn 
loại và cũng là một 
trong những người 
đặt nền móng cho sự 
nghiệp này, là người 
sáng lận nên thuyết 
kỹ thuật điều khiển, 
là nhà khoa học kiệt 
xuất nhất của Trung 
Quốc trong lĩnh vực 
khoa học ứng dụng 
trong thể kỷ XX, được 
mệnh danh là "cha 
đẻ của khoa học vũ 
trụ Trung Quốc” “cha 
đẻ của tên lửa Trung 
Quốc” và “ông vua 
hỏa tiễn” 


—=———=e=—= 
XS 


` 


Khoa học kỹ thuật và giáo dục Trung Quốc - 


lỗ 


Cơ sở chính của 
Viện Khoa học Trung 
Quốc nằm ở số 52 
đường Tam Lý Hà, 
Bắc Kinh. 





chủ yếu của viện là: coi nghiên cứu ứng dụng là chủ đạo, đồng thời 
triển khai ứng dụng cơ sở và nghiên cứu công nghệ cao, phát triển 
nghiên cứu và nghiên cứu khoa học mềm, coi trọng giải quyết những 
vấn để về khoa học kỹ thuật mang tính toàn cục, tính tổng hợp, tính 
mẫu chốt và tính cơ sở trong xây dựng lâm nghiệp để phục vụ cho 
xây dựng hiện đại hóa lâm nghiệp. Các lĩnh vực nghiên cứu chủ yếu 
qốm cỏ: nuôi trồng rừng, môi trường sinh thái và bảo vệ rừng, quản 
lý tài nguyên, tận dụng gia công gỗ, hóa chất lầm sản, tài nguyên côn 
trùng, kinh tế lâm nghiệp và thông tin khoa học kỹ thuật v.v.. 


Viện Khoa học Y tế Trung Quốc được thành lập vào năm 1956, 
là cơ quan nghiên cứu khoa học mang tính tổng hợp và là trung 
tâm học thuật khoa học y tế cấp quốc gia duy nhất của Trung Quốc. 
Viện khoa học Y tế cùng với Trường Đại học Y Dược Trung Quốc thực 
hiện cơ chế quản lý hợp nhất giữa viện và trường học, cùng hỗ trợ 
cho nhau, kết hợp nhuäần nhuyễn việc giảng dạy và nghiên cứu. Viện 
và trường có 18 sở nghiên cứu (và 2 phân sở), bao gỗm Sở nghiên 
cứu y học lâm sàng, Sở nghiên cứu y học cơ sở, Sở nghiên cứu bệnh 
tim mạch, Sở nghiên cứu thuốc, Sở nghiên cứu thông tin y học, Sở 
nghiên cứu ung bướu, Sở nghiên cứu kỹ thuật sinh học y dược, Sở 
nghiên cứu vi tuần hoàn v.v.; ngoài ra còn có 5 phân viện, 7 viện y 
học lẫm sàng và 5 học viện. 


Viện Nghiên cứu Kinh tế môi trường Trung Quốc thành lập vào 
ngày 31 tháng 12 năm 1978, trực thuộc Bộ Bảo vệ Môi trường. Trong 





> Hệ thống nghiên cứu khoa học và giáo dục 


17 


các lĩnh vực lý luận khoa học cơ sở, lý luận ứng dụng cơ sở và phát 
triển nghiên cứu công nghệ cao, viện đều đã gặt hái được những 
thành quả khoa học trọng đại mang tính quốc gia, hình thành nên 
một hệ thống sảng tạo khoa học mỗi trường với các lĩnh vực chủ đạo 
như: nghiên cứu môi trường khí quyển, nghiên cứu môi trường nước, 
nghiễn cửu mỗi trưởng sinh thải, nghiễn cứu mỗi trường công trình 
kỹ thuật, nghiên cứu an ninh mỗi trường, nghiên cứu sản xuất sạch 
và kinh tế tuần hoàn. Trong đó xây dựng 4 sở nghiên cứu, 2 trung tâm 
nghiễn cứu, 5 đơn vị nghiên cứu khoa học sự nghiệp và 2 cơ quan 
nghiệp vụ kỹ thuật, tổng cộng bao gồm 18 phương hướng nghiên 
cứu khoa học và 3 phòng thực nghiệm trọng điểm cấp bộ. Đội ngũ 
nghiên cứu khoa học bao gồm 3 Viện sỹ Học viện Công nghệ, 40 nhân 
viên nghiên cứu và hơn 100 tiến sỹ. Nơi đào tạo tiến sỹ công nghệ và 
khoa học môi trường được kết hợp xây dựng giữa Viện Nghiên cứu 
Kinh tế môi trường và Trường Đại học Sư phạm Bắc Kinh, hiện có 5 
điểm cấp bằng Thạc sỹ và 1 trạm công tác Tiến sỹ khoa học. 


Ngoài ra, còn có những cơ quan phát triển nghiên cứu nhà nước 
khác, như Viện Nghiên cứu Khoa học Binh khi, Viện Nghiên cứu Khoa 
học Xây dựng v.v.. 


Các trường đại học, cao đẳng 


Cũng giống như nhiều nước khác trên thế giới, rất nhiều lĩnh 
vực nghiên cứu khoa học của Trung Quốc, nhất là lĩnh vực nghiên 
cứu lý luận cơ sở khoa học tự nhiên và khoa học nhẳn văn, công tác 
nghiên cứu khoa học mà các trường đại học, cao đẳng tiến hành là 
một bộ phận cấu thành rất quan trọng. 


Để quản triệt tỉnh 
thần Thể vận hội 
xanh, Trung Quốc sử 
dụng xe điện công 
cộng để phục vụ đưa 
đón các vận động 
viễn cũng như các 
quan chức trong suốt 
thởi gian diễn ra Thể 
vận hội. 




















Khoa học lcÿ thuật và giáo dục Trung Quốc - 


18 


Những năm gẫn đây, trong các trường đại học ở Trung Quốc, 
những nghiên cứu có liên quan đến lý thuyết cơ sở mang tính ứng 
dụng phát triển rất nhanh. Các nghiên cứu ở những trường đại học 
nổi tiếng như: Đại học Thanh Hoa, Đại học Bắc Kinh, Đại học Triết 
Giang, Đại học Phúc Đán v.v.. luôn ở vị trí dẫn đầu cả nước và cũng rất 
nổi tiếng trên trường quốc tế. 

Trong sự hợp tác giữa các trường đại học của Trung Quốc với 
các cơ quan, xí nghiệp nghiên cứu khác đã hình thành một mô hình 
phát triển rất độc đáo, đó là tiến hành nghiên cứu khoa học ở những 
trường đại học, sau đó ứng dụng thành quả nghiên cứu vào sản xuất, 
tức là dùng lý luận để giải quyết những vấn để trong thực tiễn sản 
xuất, hình thành nên những sản phẩm có tính cạnh tranh phong phú 
trên thị trường, chuyển hóa thành quả nghiên cứu khoa học thành 
những sản phẩm đáp ứng nhu cầu của thị trường. 


Vai trò và vị trí của lực lượng nghiên cứu khoa học ở các trường 
đại học, cao đẳng trong những năm gần đây ngày càng được nẵng 
cao là điều không cần phải nói thêm nhiều. Trong thời gian “Kế hoạch 
5 năm lẫn thứ 10” (2001 - 2005), các trường đại học, cao đẳng trên cả 
nước đã giành được 75 giải thưởng quốc gia trong lĩnh vực khoa học 
tự nhiên, chiếm 55,07% tổng giải thưởng trên cả nước; các trường đại 
học, cao đẳng cũng đã giành được 64 giải thưởng trong phát minh 
khoa học kỹ thuật, chiếm 64,4% tổng giải thưởng trên cả nước; ngoài 
ra các trường đại học, cao đẳng còn giành 433 giải thưởng tiến bộ 
khoa học kỹ thuật quốc gia, chiếm 53,57% tổng giải thưởng trên cả 
nước. Trong đó, có một giải thưởng đặc biệt về khoa học tự nhiên 
quốc gia, 2 giải thưởng đặc biệt trong phát minh khoa học kỹ thuật 
quốc gia, chính những giải thưởng này đã điển vào chỗ trống cho giai 
đoạn sau 6 năm không nhận được giải thưởng. Có thể nói, các trường 
đại học đã chiếm một vị trí rất quan trọng trong công tác khoa học kỹ 
thuật của Trung Quốc, nguyên Bộ trưởng Bộ khoa học công nghệ Từ 
Quán Hoa đã phát biểu: “Các trường đại học, cao đẳng đã trở thành 
quản chủ lực trong lĩnh vực nghiên cứu cơ sở của Trung Quốc và là 
đội quản quan trọng trong nghiên cứu ứng dụng”. 

XÍ NGHIỆP 

Trong thời kỳ kinh tế kế hoạch, tài nguyên nghiên cứu khoa học 
của Trung Quốc chủ yếu phân bố ở các viện, sở nghiên cứu khoa học 
độc lập, công tác nghiên cứu khoa học chủ yếu cũng được tiến hành 
độc lặp ở các viện, sở nghiên cứu khoa học và các trường đại học, cao 























> Hệ thống nghiên cứu khoa học và giáo dục | 


, P j 
` ,. 


Công ty Cổ phần 
Trách nhiệm hữu hạn 
Trung Hưng Thông 
Tấn năm ở Trung tảm 
Nghiên cứu và Phát .— -~- 
triển Nam Kinh. [c> 





đẳng. Cùng với việc tiến hành cải cách mở cửa thể chế khoa học kỹ 
thuật của Trung Quốc, chủ thể nghiên cứu khoa học của Trung Quốc 
cũng đã thực hiện một sự thay đổi chiến lược, từ nghiên cứu độc lập 
ở các viện, sở chuyển sang các nhà máy xí nghiệp. 


Những năm gần đây, xây dựng hệ thống sáng tạo quốc gia _ : 
được tiến triển thuận lợi, nhất là vị trí chủ thể trong sáng tạo khoa L<f¬> 
học công nghệ mới ngày càng được củng cố, vai trò thúc đẩy phát Z 
triển kinh tế và tiến bộ khoa học kỹ thuật ngày càng trở nên rõ nét (S( 
hơn. Kết quả thống kê cho thấy, vào năm 2007, những xí nghiệp 6} 
có hoạt động phát triển mang tính nghiên cứu và thực nghiệp lên 


Biểu đỗ 1 - I: = 
Tình hình các nhà máy xỉ nghiệp có hoạt động phát triển nghiên cứu À “ 
và mang tính thực nghiệm (2003 - 2007) 


10000 35% m=ssCác nhà máy,xí |. 
9000 nghiệp có hoạt ——- 
đrigE 30% động phát triển . = 
| nghiên cứu và - 
/MMU | XiỐu thực nghiệm | 
6000 | 
20% —s— Tỷ lệ % của 
5000 những nhà máy, 
4000 15% xi nghiệp có 
hoạt động phát 
3000 ng lZ 
TUnN triển nghiên cứu '.-... 
2000 và thực nghiệm ==”: 
| 586 : - lC) 
1000 trong toàn bộ z 
. 0% các nhà máy xÍ - 


nghiệp. 


2003 2004 2005 2006 2007 
Nguồn số liệu: <Niên giám thống kê Trung Quốc 2008> 





Khoa học kỹ thuật và giáo dục Trung Quốc - 


20 


0 RUAENHUAC 





đến 8.954 xí nghiệp, chiếm tỷ lệ 24,7% toàn bộ các xí nghiệp. Trong 
tổng kinh phí bỏ ra cho các hoạt động phát triển nghiên cứu và thực 
nghiệm của toàn xã hội (R & D), chỉ phí từ các xí nghiệp là 268,19 tỷ 
nhân dẫn tệ, chiếm 72,3%; trong đó, chỉ phí từ những nhà máy công 
nghiệp lớn và vừa là lớn nhất, lên tới 211,25 tỷ nhần dân tệ, chiếm tỷ 
lệ 56,8%, cao hơn 16,3% so với năm 1885. 


Xây dựng hệ thống nhà máy sáng tạo công nghệ với hình thức 
chủ yếu là xây dựng trung tâm nhà máy công nghệ không ngừng 
vững mạnh, các nhà máy công nghiệp nằm trong những nhà máy 
trọng điểm quốc gia đều đã xây dựng các trung tâm nhà máy công 
nghệ riêng. Cho đến năm 2007đã có đến 499 trung tâm nhà máy 
công nghệ được nhà nước công nhận, các trung tảm nhà máy công 
nghệ cấp tỉnh cũng đã lên đến 4.023 trung tâm. Năm 2007, những 
trung tâm nhà máy công nghệ cấp quốc gia đã đầu tư hơn 80 tỷ nhân 
dần tệ cho hoạt động phát triển nghiên cứu, thu nhập tử việc bán các 
sản phẩm mới của các nhà máy đạt mức 2.000 tỷ nhân dẫn tệ, khả 
năng sáng tạo tự chủ của các nhà máy từng bước được nằng cao. 


Quỹ sáng tạo công nghệ của các nhà máy nhỏ theo hình thức 
khoa học công nghệ là Quỹ chuyên dụng của chính phủ được thành 
lập sau khi được Hội đồng nhà nước phê chuẩn, dùng vào việc hỗ trợ 
sáng tạo công nghệ đổi với các nhà máy nhỏ theo hình thức khoa 
học công nghệ. Từ khi đi vào hoạt động vào tháng 6 năm 1999 đến 
nay, quỹ này đã sử dụng hơn 7 tỷ nhân dân tệ vào việc hỗ trợ, trong 
đó riêng năm 2007, số tiền được sử dụng hỗ trợ là 1,26 tỷ nhân dần 





> Hệ thống nghiên cứu khoa học và giáo dục 


tệ, Quỹ sáng tạo đã phát huy vai trò tích cực trong việc tạo một môi 
trường tốt đẹp có ích cho việc xây dựng và phát triển sáng tạo của 
các xÍ nghiện nhỏ. 


CẢI CÁCH CHUYỂN ĐỔI CƠ QUAN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 


Cùng tương thích với quá trình cải cách thể chế của Trung 
Quốc, cơ quan nghiên cứu khoa học của Trung Quốc hiện nay đang 
tiến hành chuyển đổi và đã gặt hái được những thành quả bước đầu. 
Việc chuyển đổi của các cơ quan nghiên cứu khoa học chủ yếu là để 
cập đến các sở, viện nghiên cứu khoa học của xí nghiệp và sở, viện 
nghiên cứu khoa học mang tính công ích. 


Hướng đến các sở, viện nghiên cứu khoa học của xí nghiệp 


Năm 1859, 242 cơ quan nghiên cứu khoa học thuộc 10 ban 
ngành, doanh nghiệp Quốc vụ viện đã tiến hành cải cách thể chế 
quản lý, hình thức cụ thể do các cơ quan tự lựa chọn, bao gồm 
chuyển đổi thành xí nghiệp, chỉnh thể theo kiểu nghiên cứu khoa 
học, bộ phận nhập vào xí nghiệp và chuyển đổi thành cơ quan dịch 
vụ kỹ thuật và môi giới v.v.. Một số ít cơ quan nghiên cứu khoa học 
được nhà nước phê chuẩn giữ lại tính chất như một đơn vị sự nghiệp 
có cơ chế vận hành theo kiểu khoa học kỹ thuật. Đến cuối năm 2000, 
việc chuyển đổi của 242 viện, sở nghiên cứu khoa học này đã được 
hoàn thành. 


Cùng với việc thực hiện chuyển đổi xí nghiệp hóa theo hướng 
công nghiệp của toàn bộ 242 viện, sở nghiên cứu khoa học trực 
thuộc trung ương vào năm 1999, một số viện, sở nghiên cứu bắt đầu 





Tập đoàn doanh 


nghiện khoa học kỹ 
thuật điện tín Đại 
Đường được thành 
lập tử Viện nghiên 
cứu khoa học kỹ 
thuật Điện Tín vào 
năm 1888 


21 


Khoa học lcÿ thuật và giáo dục Trung Quốc - 


32 


những bước tiếp theo để phát triển theo các hướng như: thay đổi 
chế độ cổ phần, góp vốn từ việc niêm yết cổ phiếu v.v... hàng loạt 
các công ty với chữ “khoa” đứng đầu đã liên tục niêm yết cổ phiếu, tri 
thức và tiền vốn được kết hợp chặt chẻ hơn. Chức danh “Sở trưởng” 
nay đổi thành “Chủ tịch Hội đồng quản trị” hoặc “Tổng Giám đốc” Thị 
trường trở thành nhân tổ mang tính mấu chốt quyết định quy mô và 
phương hướng phát triển của khoa học kỹ thuật. 


Các cơ quan nghiên cứu phát triển khoa học của địa phương 
cũng tiến bước vững chắc. Các cơ quan này đều đang từng bước 
hoàn thành đăng ký kinh doanh, có hơn một nửa tỉnh (khu, thành 
phố) thuộc cơ quan nghiên cứu phát triển khoa học đã hoàn thành 
mọi công tác chuyển đổi. Những nơi như: Giang Tô, Triết Giang, Ninh 
Hạ, Trùng Khánh, Thanh Đảo, Thẩm Dương, Vũ Hán, Quảng Châu, 
Hàng Châu v.v.. thực hiện thay đổi cơ chế công ty trên cơ sở viện, sở 
nghiên cứu thực hiện chuyển đổi xí nghiệp hóa, các viện, sở chuyển 
đổi bước đầu thành lập chế độ doanh nghiệp hiện đại. 


Cải cách của các viện, sở nghiên cứu khoa học thuộc loại 
hình xã hội phi lợi nhuận 

Song song với quá trình đẩy mạnh chuyển đổi theo hướng xí 
nghiệp hóa của các cơ quan nghiên cứu thuộc loại hình phát triển kỹ 
thuật, công tác cải cách của các cơ quan nghiên cứu khoa học thuộc 
loại hình xã hội phi lợi nhuận cũng đã được bắt đầu từ năm 2001. 
Cho đến nay, có 18 ban ngành, chiếm 94% ban ngành trực thuộc 
những viện nghiên cứu phi lợi nhuận đã để ra và thực hiện phương 
án cải cách. 

Kết quả cải cách của 248 viện nghiên cứu phi lợi nhuận là: 
có 89 viện, sở được nhà nước hỗ trợ trọng điểm, quản lý cơ quan 
nghiên cứu khoa học phi lợi nhuận, chiếm 369% số cơ quan vốn có; 
có 61 viện chuyển đổi thành xí nghiệp, chiếm 25% tổng số cơ quan; 
những cơ quan còn lại thực hiện cải cách dưới nhiều hình thức phát 
triển khác nhau như sắp nhập vào trường đại học hoặc chuyển 
thành những đơn vị sự nghiệp, cơ quan trung gian. 

Cơ quan quản lý khoa học kỹ thuật 

Mô hình hệ thống quản lý phát triển khoa học kỹ thuật của 
Trung Quốc là mô hình tập trung cao độ. Trong mô hình này, Chính 
phủ Trung Quốc tập trung quyển lực cuối cùng vào các ban ngành có 
quyển hạn định sẵn trong việc quản lý hoạt động khoa học kỹ thuật, 


> Hệ thống nghiên cứu khoa học và giáo dục 


43 


quản lý hoạt động sản xuất có liên quan và phân phổi nguốn vốn, 
những ban ngành khác phụ trách để ra và thực hiện các chính sách 
tương ứng hoặc những dự án ngắn hạn. Cấu trúc tổ hợp của quản 
lý khoa học kỹ thuật được chia thành 3 bộ phận: cơ quan chỉnh sách 
cao nhất - Ban lãnh đạo khoa học giáo dục quốc gia; bộ phận chấp 
hành và bộ phận điều phối - Bộ Khoa học Kỹ thuật, ủy ban khác và 
các ban ngành quản lý khoa học kỹ thuật địa phương; Bộ quản lý của 
các cơ quan nghiên cứu cụ thể (các trường đại học cao đẳng, viện 
nghiên cứu, xí nghiệp v.v..) 


Ban lãnh đạo khoa học giáo dục quốc gia 


Năm 1998, Hội đồng nhà nước Trung Quốc đã thành lập Ban 
lãnh đạo khoa học giáo dục quốc gia, do Thủ tướng Chu Dung Cơ 
làm Trưởng ban. Hiện nay, chức Trưởng ban do Thủ tướng Ôn Gia Ngày 15 tháng 12 
Bảo đảm nhận, Phó Trưởng ban là Ủy viên quốc hội Trần Chí Lập. _ năm 2008, Bộ trưởng 


Các thành viên bao gồm: Chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và Phát triển  P2KhoahocKỹthuật 
Vạn Cương tham dự 


Quốc gia; Bộ trưởng Bộ Giáo dục; Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, sai kỷ niệm "Kế 
Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Thông tin; Bộ trưởng Bộ Tài chính; Bộ — hoạch ngọn duốc" 


trưởng Bộ Nông nghiệp, Viện trưởng Viện Khoa học Trung Quốc; Viện — được thực hiện tròn 
2ũ năm 


trưởng Viện Xây dựng Trung Quốc; Phó Bí thư Quốc hội, Chủ nhiệm 
Ủy ban Quỹ Khoa học tự nhiên quốc gia, 
Bí thư Đảng ủy Hiệp hội Khoa học Kỹ thuật 
Trung Quốc. 


Trách nhiệm chủ yếu của Ban lãnh 
đạo khoa học giáo dục quốc gia là: nghiên 
cứu, xét duyệt những chỉnh sách lớn, những 
chiến lược phát triển khoa học kỹ thuật và 
giáo dục của quốc gia; thảo luận, xem xét 
những dự án và nhiệm vụ quan trọng của 
khoa học kỹ thuật và giáo dục; phối hợp 
giữa địa phương với các ban ngành của 
Hội đồng nhà nước về những dự án quan 
trạng trong khoa học kỹ thuật hoặc giảo 
dục. Các văn phòng trực thuộc ban lãnh đạo 
khoa học giáo dục quốc gia có nhiệm vụ xử 
lý những công việc mang tính sự vụ hàng 
ngày của ban lãnh đạo. Văn phòng được đặt 
trong tòa nhà quốc hội. 








Khoa học lcÿ thuật và giáo dục Trung Quốc - 


243 


Bộ Khoa học Công nghệ 


Bộ Khoa học Công nghệ là một ban ngành chính phủ tiến hành 
tập trung quản lý và phối hợp với công tác khoa học công nghệ của 
Hội đồng nhà nước Trung Quốc. 


Những trách nhiệm chủ yếu của Bộ Khoa học Công nghệ bao 
gồm: nghiên cứu để ra chiến lược vĩ mỏ trong phát triển khoa học kỹ 
thuật và phương châm, chính sách, pháp qui; lấy khoa học kỹ thuật 
để thúc đấy kinh tế xã hội phát triển; nghiên cứu những vấn để trọng 
đại trong việc lấy khoa học kỹ thuật để thúc đẩy kinh tế xã hội phát 
triển; nghiên cứu xác định bố cục lớn và lĩnh vực ưu tiên trong phát 
triển khoa học kỹ thuật; đẩy mạnh xảy dựng hệ thống sáng tạo khoa 
học kỹ thuật, nẵng cao khả nắng sảng tạo khoa học kỹ thuật của 
quốc gia. Tổ chức và cơ cấu quy hoạch trung hạn, dài hạn và kế hoạch 
hàng năm trong phát triển khoa học kỹ thuật dân dụng toàn quốc. 
Nghiên cứu để ra những chính sách, biện pháp để tăng cường nghiên 
cứu mang tính cơ sở và phát triển khoa học công nghệ cao; phụ trách 
kế hoạch nghiên cứu lớn mang tính cơ sở, kế hoạch phát triển nghiên 
cứu công nghệ cao, kế hoạch nghiên cứu khoa học kỹ thuật; phụ 
trách xây dựng năng lực khoa học kỹ thuật quốc gia và xây dựng điều 
kiện mỏi trường công nghiệp hóa. Tăng cường đẩy mạnh công tác 
phát triển và mở rộng công nghiệp hóa khoa học công nghệ cao và 
ứng dụng kỹ thuật; nghiên cứu triển khai hợp lý nguồn nhân tài khoa 
học kỹ thuật, đưa ra những chính sách liên quan như phát huy đây 
đủ tính tích cực của nhân viên khoa học kỹ thuật, tạo một mỗi trường 
thuận lợi để các nhân tài khoa học kỹ thuật nằng cao tay nghề; thúc 
đẩy công tác phổ cập khoa học kỹ thuật. Nghiên cứu để ra những 
phương hướng, chính sách hợp tác giao lưu khoa học kỳ thuật của 
Trung Quốc với nước ngoài. 


Các ủy ban khác 


Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia, Bộ Giáo dục, Bộ Nông 
nghiệp, Bộ Y tế, Bộ Công nghiệp và Bộ Thông tin v.v.. đều tham gia 
quản lý khoa học kỹ thuật có liên quan. Ví dụ, Ủy ban Phát triển và Cải 
cách Quốc gia cũng có chức năng quản lý khoa học kỹ thuật quan 
trọng, tức là làm tốt sự nghiệp xã hội như khoa học kỹ thuật, giáo dục, 
văn hỏa, y tế v.v.. cũng như cân đối giữa xảy dựng quốc phòng, phát 
triển xã hội và kinh tế quốc dân, đẩy mạnh công nghiệp hóa những 
thành quả công nghệ cao quan trọng, đưa ra những chỉnh sách phát 





>_ Hệ thống nghiên cứu khoa học và giáo dục 


triển phối hợp giữa kinh tế và xã hội để hai nhẫn tố này cùng thúc 
đẩy lẫn nhau, phối hợp những vấn để lớn trong việc phát triển các 
sự nghiệp xã hội. Bộ Giáo dục cùng phổi hợp với Bộ Khoa học Công 
nghệ phát triển phương châm, chính sách và quy hoạch phát triển 
nghiên cứu cơ sở quốc gia. Quy hoạch và chỉ đạo nghiên cứu khoa 
học tự nhiên, triết học, khoa học xã hội ở các trường đại học cao đảng; 
chỉ đạo vĩ mô công tác nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao ở các 
trường đại học cao đẳng, mở rộng kết hợp chuyển đổi những thành 
quả nghiên cứu khoa học với “sản xuất, giảng dạy và nghiên cứu”; 
phối hợp và chỉ đạo các trường đại học cao đẳng đảm nhận những dự 
án nghiên cứu khoa học trọng điểm và công tác thực hiện những dự 
án phát triển khoa học công nghệ quốc phòng; chỉ đạo các trường đại 
học cao đẳng xây dựng và phát triển các phòng thí nghiệm, những 
trung tâm nghiên cứu xây dựng cấp trọng điểm quốc gia. 


Hệ thống quản lý khoa học kỹ thuật còn bao gồm Ủy ban Quỹ 
Khoa học Kỹ thuật tự nhiên, Viện Khoa học Trung Quốc, Viện Xây dựng 
Trung Quốc và Hiệp hội Khoa học kỹ thuật Trung Quốc. Hiệp hội Khoa 
học kỹ thuật Trung Quốc là tổ chức quản chúng của những người 
làm công tác khoa học kỹ thuật, hiện nay đã phát triển thành một tập 
đoàn khoa học kỹ thuật với các tổ chức khoa học kỹ thuật như khoa 
học tự nhiên, khoa học kỹ thuật, công nghệ xây dựng và những tổ 
chức có liên quan đến khoa học, hoặc 168 tổ chức (hiệp hội, hội thảo) 
mang tính toàn quốc, 31 hiệp hội khoa học cấp tỉnh và rất nhiều các 
đoàn thể khoa học kỹ thuật cấp địa phương và các tổ chức cơ bản. 


HỆ THỐNG GIÁO DỤC VÀ VẤN ĐỀ CẢI CÁCH GIÁO DỤC 


Việc không ngừng củng cổ các thành quả của hệ thống giáo 
dục, cải cách sâu hơn, nâng cao chất lượng, phát triển bền vững hệ 
thống giáo dục đã thúc đầy cải cách và phát triển giáo dục của Trung 
Quốc gặt hái được những kết quả mới, có những đóng góp mới cho 
công cuộc hiện đại hóa và phát triển kinh tế xã hội của Trung Quốc. 

Từ giáo dục cơ bản đến giáo dục nghề nghiệp 

Trong lĩnh vực giáo dục cơ bản, Trung Quốc thực hiện 9 năm giáo 
dục nghĩa vụ, bao gồm giáo dục giai đoạn tiểu học và giáo dục giai 
đoạn trung học cơ sở. Giáo dục tiểu học chia làm hai dạng là 5 năm và 
6 năm, giáo dục trung học cơ sở chia làm hai dạng là 3 năm và 4 năm. 


25 


Khoa học kỹ thuật và giáo dục Trung Quốc - 


3ð 


Bắt đầu từ quý mùa 


xuän năm 2007, toàn 
bộ học phí cũng như 
những chi phí khác 
thuộc qiảo dục nghĩa 
vụ ở nông thôn cả 
nước Trung Quốc 
đều được miễn, đẳng 
thời, những học sinh 
thuộc những gia đình 
ử vùng nông thủn 
nghèo còn được tặng 
miễn phí sách giáo 
khoa và phí sinh hoạt 
nội trú. Trong ảnh 
là cảnh những học 
sinh nghèo ở xã Tước 
Đường, huyện Tần 
Quận tỉnh Hỗ Nam 
được lĩnh sách giáo 
khoa miễn phí. 


Học tập trong giai đoạn sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở và 
lên trung học phổ thông phải qua kỳ thi thống nhất được ban ngành 
giáo dục hành chính địa phương tổ chức, nếu kết quả đạt yêu cầu thì 
sẽ được vào học bậc trung học phổ thông. Cấp trung học phổ thông 
chia làm 3 năm. 


Giáo dục nông thôn diễn ra những biến đổi sâu sắc, thành 
quả “hai cái cơ bản” đã được thiết thực củng cố và nâng cao 


Chính phủ Trung Quốc rất coi trọng công tác giáo dục ở nông 
thôn. Trong thời kỳ “kế hoạch 5 năm lần thứ 10? Hội đồng nhà nước 
lần lượt mở hội nghị về công tác giáo dục cơ bản toàn quốc và hội 
nghị công tác giáo dục nông thôn toàn quốc; đồng thời xác định rõ 
vị trí chiến lược của giáo dục nông thôn là quan trọng nhất. Nhà nước 
lần lượt thực hiện hàng loạt công trình trọng đại và cho ra đời hàng 
loạt các chính sách để thúc đẩy giáo dục nông thôn phát triển nhanh 
chóng, như: công trình giáo dục nghĩa vụ ở những vùng nghèo khó, 
công trình cải tiến lớp học trong tình trạng nguy hiểm tại các trường 
tiểu học ở nông thôn, kế hoạch phát triển “hai cái cơ bản” ở khu vực 
phía tây (cơ bản phổ cập 9 năm giáo dục nghĩa vụ và cơ bản xóa mù 
chữ đổi với thanh thiểu niên), cải thiện điểu kiện dạy và học ở những 
vùng nông thôn Trung Quốc, đặc biệt là ở những khu vực nghèo khó, 
từ đó đã giảm bớt những mâu thuẫn dẫn đến vẫn để học sinh trong 


























> Hệ thống nghiên cứu khoa học và giáo dục 


47 


các gia đình nghèo khó ở nông thôn đi học còn rất khó khăn. Cuối 
năm 2005, Hội đồng nhà nước quyết định cải cách cơ chế đảm bảo 
kinh phí giáo dục nghĩa vụ ở nông thôn, đặt toàn bộ kinh phí cần 
thiết đối với giáo dục nghĩa vụ nông thôn vào phạm vi đảm bảo tài 
chính công cộng. 


Đến cuối năm 2007, đã có 3.022 huyện (thị trấn, khu vực) thực 
hiện nghiệm thu “hai cái cơ bản” (bao gỗm 205 đơn vị hành chính khu 
vực cấp huyện khác), chiếm 98,5% tổng số huyện trên cả nước, tỷ lệ 
dân số được phố cập “hai cái cơ bản” đạt đến 99%, Năm 2007, số học 
sinh tiểu học là 105.640.000 em, tỷ lệ nhập học của các em ở độ tuổi 
đi học đạt đến 99,49%; số học sinh đang học tại trường trung học cơ 
sở là 57.361.900 học sinh, tỷ lệ nhập học của số học sinh ở độ tuổi vào 
học bậc trung học cơ sở đạt 98%. Giáo dục dự bị cũng tiếp tục phát 
triển, số lượng em nhỏ ở độ tuổi mẫu giáo (bao gồm cả lớp học dự bị) 
là 23.488.300 em. Giáo dục đối với các dân tộc thiểu số và giáo dục 
đặc biệt cũng không ngừng phát triển. 

Giáo dục trung học chuyên nghiệp phát triển nhanh chóng, 
quy mô của giáo dục giai đoạn phổ thông trung học cũng được 
mở rộng rõ rệt 


Trong thời kỳ “kế hoạch 5 năm lần thứ 107 Hội đồng nhà nước 
lần lượt mở hai cuộc hội nghị công tác giáo dục chuyên nghiệp trên 
cả nước và xác định rõ phương châm của hoạt động giáo dục là “coi 
phục vụ là tôn chỉ, coi nghề nghiệp là định hướng” thực hiện chuyển 
đổi từ bồi dưỡng theo kế hoạch sang định hướng nhu cầu thị trường, 


Sinh viên tham gia 
cuộc thi kỹ thuật của 
các trưởng kỹ thuật 
dạy nghề trên toàn 
lãnh thổ Trung Quốc 
năm 2003. 




















Khoa học kỹ thuật và giáo dục Trung Quốc - 


28 


chuyển đổi từ quản lý trực tiếp của chính phủ sang chỉ đạo vĩ mô, 
chuyển đổi từ định hướng học lên lớp theo kiểu truyển thống thành 
định hướng học để làm việc. Sự cần thiết là phải xoay quanh nhu 
cầu trong đường lối công nghiệp hóa hình thức mới và giải quyết 
vấn để “tam nỏng” một cách chặt chẽ, dốc sức thực hiện “kế hoạch 
bồi dưỡng huấn luyện nhân tài còn khan hiểm trong các trường dạy 
nghề dựa trên kỹ năng sản xuất và dịch vụ hiện đại” và “kế hoạch bối 
dưỡng chuyển dịch lực lượng lao động ở nông thôn” Trong thời kỳ 
“kế hoạch 5 năm lần thứ 107 có 403.467.200 lượt học sinh được bối 
dưỡng giáo dục không chính quy, trung bình mỗi năm bối dưỡng 
80.690.000 lượt người. Năm 2007, giáo dục trung cấp cao đẳng 
chuyên nghiệp của cả nước (bao gồm các trường trung cấp cao đẳng 
phố thông, trường cấp lIl dạy nghề, các trường kỹ thuật và các trường 
trung cấp cao đẳng chuyên nghiệp bổ túc văn hóa) có tổng cộng 
14.832 trường, số học sinh đang theo học là 19.870.100 người. 


Quy mô giáo dục giai đoạn cấp III của Trung Quốc được mở 
rộng rất nhanh chóng, tổng tỷ lệ nhập học tăng lên rõ rệt. Trong thời 
gian thực hiện “kế hoạch 5 năm lần thứ 10; quy mô số học sinh đang 
theo học các trường cấp IIl tăng gấp đôi. Năm 2007, giáo dục giai 
đoạn cấp IIl (bao gồm cả trường phổ thông trung học, trường cấp lIl 
bổ túc, trường cấp lll dạy nghề v.v..) có tổng cộng 31.255 trường; số 
học sinh theo học tại các trường này là 45.274.900 người, tổng tỷ lệ 
nhập học giai đoạn cấp lIII đạt mức 66%. 


Ngày 24 thẳng 4 năm 

2008, hoạt động 

truyền hình trực tiếp 

đào tạo từ xa đồng 

bộ trong tháng thí 

điểm dạy học "song 

ngữ” (Tiếng Hản và 

tiếng Duy Ngỏ Nhĩ) 

ở khu tự trị Duy Ngô 

' Nhi tỉnh Tân Cương 
“ đã chính thức bắt 
' đầu tại thanh phổ Ö 
Lỗ Mộc Tế. Trong ảnh 

là các học sinh tiểu 

học trong giờ lên lớp. 





> Hệ thống nghiên cứu khoa học và giáo dục 


Đẩy mạnh giáo dục tố chất toàn diện, tăng cường công tác 
giảo dục đạo đức 


Giáo dục tổ chất đang nằm trong tiến trình đẩy mạnh, đột phá 
trọng điểm và triển khai toàn diện của quốc gia và cũng đã gặt hái 
được những thành quả tích cực. Những biện pháp chủ yếu bao gốm: 
1. Đẩy mạnh hơn nữa cải cách sách giáo khoa chương trình giáo dục 
cơ sở. Bắt đầu từ quý mùa thu năm 2005, những trường tiểu học, 
trung học cơ sở ở 31 tỉnh (khu tự trị, thành phố trực thuộc) đã bắt đầu 
sử dụng sách giáo khoa mới toàn bộ ở lớp đầu tiên của cấp bậc, cải 
cách sách giáo khoa đổi với cấp II cũng đã được tiến hành thí điểm 
ở 4 tỉnh thành. 2. Dốc sức tăng cường xây dựng đội ngũ giáo viên, 
nhất là đội ngũ giáo viên ở những vùng nông thôn, nâng cao năng 
lực và trình độ trong việc thực hiện tổ chất chỉnh thể và tố chất giáo 
dục của đội ngũ giáo viên. 3. Dốc sức thúc đầy giáo dục nghĩa vụ ở 
các khu vực phát triển cân đối, cải tạo điều kiện thiếu thốn ở những 
trường học còn khó khăn, tạo điều kiện ngoại diên tốt đẹp cho việc 
thực hiện giáo dục tổ chất. 


Đồng thời, tích cực quán triệt tỉnh thần của trung ương trong 
việc tăng cường và đẩy mạnh công tác chính trị tư tưởng của sinh 
viên đại học cũng như xây dựng đạo đức tư tưởng cho độ tuổi vị 
thành niên, quy hoạch toàn diện hệ thống giáo dục công dẫn ở các 
bậc học, đây mạnh tiến trình thống nhất giáo dục đạo đức ở các bậc, 
nâng cao tính định hướng, tính hiệu quả, sức hấp dẫn và sức thấm 
nhuẫn của công tác giáo dục đạo đức. 


Giáo dục người lớn (adult education) và giáo dục từ xa 


Giáo dục người lớn và giáo dục xóa mù chữ phát triển nhanh 
chóng. Năm 2007, trên cả nước có 2.528.900 lượt người được nhận 
giáo dục không chính quy các hệ cao đẳng, cùng năm cũng đã cấp 
giấy chứng nhận cho 4.126.100 lượt người; có 55.548.400 lượt người 
được nhận giáo dục không chính quy hệ trung cấp, cùng năm cũng đã 
cấp giấy chứng nhận cho 68.108.200 lượt người. Cả nước có 178.900 cơ 
quan bồi dưỡng kỹ thuật dạy nghề và 16.000 cơ sở giáo dục người lớn. 
Năm 2007, trên cả nước có 957.800 người được xóa mù chữ, ngoài ra 
còn có 1.037.600 người đang tham gia học tập xóa mù chữ. 

Giáo dục từ xa của Trung Quốc đã trải qua ba giai đoạn phát 
triển: giai đoạn thứ nhất là giáo dục hàm thụ, hình thức này đã bồi 
dưỡng nên rất nhiều nhân tài cho Trung Quốc, nhưng giáo dục hàm 


28 


Khoa học lcÿ thuật và giáo dục Trung Quốc - 


30 


Ngày 17 tháng 7 
năm 2007, các sinh 
viễn chúc mừng lễ 
tất nghiệp đại hạc 
tại Học viện quản 
lý kinh tế đại học 
Thanh Hoa. 





thụ còn tồn tại khả nhiều hạn chế; giai đoạn thứ hai là hình thức giáo 
dục trên phát thanh, truyền hình được phát triển từ thập niên 80, 
hình thức đào tạo từ xa này của Trung Quốc cũng như đại học truyền 
hình trung ương của Trung Quốc đều được thế giới biết đến; thập 
niên 90, cùng với sự phát triển của kỹ thuật thông tin và internet, một 
hình thức giáo dục từ xa với nền tảng là kỹ thuật thông tin và internet 
đã được hình thành. Tháng 9 năm 1998, Bộ Giáo dục chính thức phê 
chuẩn Đại học Thanh Hoa, Đại học Bưu chính viễn thông Bắc Kinh, 
Đại học Triết Giang và Đại học Hỗ Nam trở thành nhóm trường đầu 
tiên thí điểm thực hiện chương trình đào tạo từ xa. Giáo dục từ xa 
đang phát triển nhanh chóng ở Trung Quốc, đến năm 2006, đã có 
đến 68 trường được cho phép thí điểm chương trình đào tạo từ xa. 


Năm 2003, Hội đồng nhà nước đã ra “Quyết định về việc tiếp 
tục tăng cường công tác giáo dục ở nông thôn; yêu cầu thực hiện 
công trình đào tạo từ xa hiện đại ở các trưởng tiểu học, trung học tại 
nông thôn, thúc đẩy để cả nông thôn và thành thị đều được hưởng 
nguồn tài nguyên giáo dục, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo 
dục ở nông thôn. Năm 2004, trung ương đã đầu tư 36,4 tỷ nhân dân 
tệ vào dự án thí điểm công trình đào tạo từ xa, sản xuất hơn 30 ngàn 
địa điểm thu sóng phát 
thanh dạy học cho các 
trường trung học cơ sở 
và tiểu học ở nông thôn 
thuộc binh đoàn xây dựng 
sản xuất ở 12 tỉnh (khu tự 
trị, thành phố trực thuộc) 
ở khu vực phía tây và Tân 
Cương, xây dựng hơn 5.000 
điểm thu sóng truyền hình 
dạy học vệ tỉnh và 380 
phòng lab phục vụ cho việc 
dạy vi tính. Tháng 4 năm 
2004, kênh truyền hình vệ 
tinh kỹ thuật số thuộc công 
trình đào tạo từ xa hiện đại cho các trường trung học cơ sở và tiểu 
học ở nông thôn chính thức được phát sóng, cung cấp miễn phí cho 
các học sinh trung học cơ sở và tiểu học ở nông thôn chương trình 
đào tạo, các buổi lên lớp của giáo viên, chuyên để đào tạo cũng như 
các tài liệu phục vụ cho nông thôn và những nhu cầu khác. 





>Hệ thống nghiên cứu khoa học và giáo dục 


“CÔNG TRÌNH 211”; “CÔNG TRÌNH 985” VÀ HỆ THỐNG GIÁO 
DỤC ĐẠI HỌC 


Sáu mươi năm kể từ khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc 
được thành lập, giáo dục đại học của Trung Quốc đã thực hiện một sự 
chuyển đổi từ giáo dục nhân tài sang giáo dục đại chúng, quy mô giáo 
dục đại học nhanh chóng vượt lên đứng đầu thế giới. Giáo dục đại học 
đã thực hiện chế độ dạy học với chủ thể là chính phủ, các giới trong xã 
hội củng tham gia, các trường công lập và các trường dần lập cùng nhau 
phát triển. Trong cơ cấu tầng lớp của giáo dục đại học, đã hình thành nên 
một cục diện ba cấp độ giáo dục cùng hỗ trợ lẫn nhau, phối hợp cùng 
nhau phát triển, đó là cao đẳng, đại học và sau đại học. 


Từ giữa thập niên 90 của thể kỷ XX đến nay, thông qua việc xây 
dựng “Công trình 211” và "Công trình 885” hàng loạt trường đại học trọng 
điểm cũng như thực lực và trình độ khoa học trọng điểm của Trung Quốc 
đều được nâng cao. Giáo dục đại học đã thực hiện được bước phát triển 
vừa nhanh chóng vừa chất lượng, đóng góp một lực lượng nhân tài cũng 
như trí thức to lớn cho sự phát triển kinh tế xã hội của Trung Quốc. Năm 
2007, cả nước có 2.321 trường đại học thông thường và đại học giáo dục 
người lớn. Trong đó, có 1.908 trường đại học thông thường và 413 trường 
đại học người lớn. Cả nước có 795 đơn vị đào tạo sau đại học, trong đó 
có 479 đơn vị thuộc các trường đại học và 316 đơn vị thuộc các cơ quan 
nghiên cứu khoa học. 


Số lượng chiêu sinh và quy mô của các sinh viên đang học tại các 
trường đại học liên tục tăng nhanh. Năm 2007, tổng quy mô giáo dục 
đại học trên cả nước vượt quá con số 27 triệu người, tỷ lệ nhập học ở các 
trường đại học đạt mức 23%, có 1.195.000 học viên sau đại học trên cả 
nước, số sinh viên đang theo học hệ đại học và cao đẳng ở các trường đại 
học là 18.849.000 người, và số sinh viên đang theo học hệ đại học và cao 
đẳng ở các trường đại học người lớn là 5.241.600 người. Trên cả nước, có 
9.562.700 lượt người là thí sinh tự do tham gia thi đại học, và số người 
nhận được bảng tốt nghiệp là 542.300 người. 


Trình độ công tắc qiảo dục trong các trường đại học và nẵng lực 
cống hiến cho xã hội tiếp tục được nâng cao. Chất lượng dạy học đại học 
được nảng cao và ổn định, “Công trình 211” và “Công trình 985” tiến triển 
thuận lợi, việc bồi dưỡng huấn luyện tỉnh thần sáng tạo, năng lực thực tế 
và năng lực lập nghiệp cho sinh viên tiếp tục được coi trọng. Khả năng 
giải quyết những vấn để khoa học kỹ thuật lớn trong việc phát triển kinh 


31 


Ö Liên kết tư liệu 





tế xã hội quốc dân của các trường đại học không ngừng được tăng cường. Việc thực hiện 
“kế hoạch phồn vinh khoa học xã hội, triết học ở các trường đại học” được tiến triển thuận 
lợi, từ đó đã thúc đẩy công tác nghiên cứu khoa học, xã hội, triết học ở các trường đại học 
phát triển và phốn thịnh hơn. 


KHÔNG NGỪNG ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH GIÁO DỤC 


Cải cách thể chế quản lý giáo dục không ngừng được tăng cường, cơ sở và điều kiện 
đảm hảo phát triển giáo dục càng được củng cố hơn. Thể chế mới trong quản lý giáo dục 
nghĩa vụ ở nông thôn “Dưới sự lãnh đạo của nhà nước, do các chính quyển địa phương 
phụ trách, phân cấp quản lý, với cấp huyện là chủ yếu” đã được cơ bản xác lập; thể chế mới 
trong quản lý giáo dục dạy nghề “Dưới sự lãnh đạo của nhà nước, phân cấp quản lý, coi địa 
phương là chính, chính phủ thống nhất điều phối, xã hội cùng tham gia” đã bước đầu hình 
thành; Thể chế quản lý giáo dục đại học cao đẳng “phản cấp quản lý trung ương và địa 
phương, coi quản lí của chính phủ địa phương là chủ yếu” đã từng bước được hoàn thiện. 

Cải cách cơ chế mở trường cũng được đây mạnh giáo dục dân lập được phát triển 
nhanh chóng. Năm 2007, cả nước có 95.200 trường dân lập các cấp (không bao gỗm 
22.300 cơ quan giáo dục bổi dưỡng tư thục), số học sinh đang theo học các cấp bậc, các 
hệ ở những trường dân lập lên đến 25.835.000 người. 


Hiệu quả trong việc xây dựng luật giáo dục cũng càng nổi bật hơn. “Luật thúc đẩy giáo 
dục tư thục” và thực hiện “Điều lệ hợp tác mở trường Trung Quốc và nước ngoài” cũng như 
các biện pháp thực hiện đã được ban bố, công tác sửa đổi “luật giáo dục nghĩa vụ” cũng đã 
tạo được những bước đột phá, hàng loạt sửa đổi quan trọng trong luật giáo dục và công tác 
điều tra nghiên cứu trước khi lập pháp đã có những tiến triển quan trọng, hệ thống pháp 
luật phảp quy giảo dục không ngừng được hoàn thiện. 





DỰ TRỮNGUỒÔN TÀI NGUYÊN 
KHOA HỌC KỸTHUẬT 
VÀ NHÂNTÀI 


34 


Khoa học kỹ thuật và giáo dục Trung Quốc -= 


NGUỒN TÀI NGUYÊN KHOA HỌC KỸ THUẬT HIỆN CÓ CỦA TRUNG QUỐC 
VÀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG 


Tài nguyên khoa học kỹ thuật chủ yếu do tài nguyên nhân lực khoa học kỹ thuật, 
số tiền đấu tư của chính phủ và các cơ quan phi chính phủ, điểu kiện cơ sở khoa học kỹ 
thuật v.v.. cấu thành. Từ khi chiến lược lấy khoa học kỹ thuật để chấn hưng đất nước và 
chiến lược lấy nhân tài để hùng mạnh đất nước được đi vào thực hiện đến nay, chính phủ 
Trung Quốc thông qua việc hoàn thiện hàng loạt các cơ chế chính sách, không ngừng mở 
rộng đầu tư hơn nữa vào việc xây dựng nguồn tài nguyên khoa học kỹ thuật, gặt hái được 
những thành quả nổi bật trong các mặt như bổi dưỡng và sử dụng nhân tài, hình thành 
hệ thống đầu tư khoa học kỹ thuật đa nguyên do chính phủ chỉ đạo, xây dựng các điều 
kiện cơ bản cho các cơ sở nghiên cứu khoa học v.V.. 


Khái quát về nguồn tài nguyên khoa học kỹ thuật 


Những năm gần đây, tổng mức đầu tư vào khoa học kỹ thuật và quy mô đầu tư vốn 
vào R & D của toàn xã hội Trung Quốc cũng như số lượng nhân lực đầu tư vào các hoạt 
động khoa học kỹ thuật và hoạt động R & D của toàn xã hội Trung Quốc liên tục tầng 
trưởng nhanh, nguồn vốn khoa học kỹ thuật và thị trường vốn ngày càng lớn, cơ chế bỗi 
dưỡng nhân tài tiếp tục được hoàn thiện, việc xây dựng năng lực cơ sở khoa học kỹ thuật 
với nội dung chủ yếu là các cơ sở thí nghiệm nghiên cứu, điều kiện tự chủ sáng tạo khoa 
học kỹ thuật và cơ sở dịch vụ công cộng ... gặt hái được những tiến triển mới, từ đó đã 
tạo điển kiện tốt để các hoạt động khoa học kỹ thuật được triển khai mạnh mẽ, những 
thành quả khoa học kỹ thuật liễn tục được gặt hải. 


Theo thống kê, năm 2007, kinh phí chỉ cho hoạt động nghiên cứu khoa học và phát 
triển mang tính thực nghiệm (R & D) của toàn xã hội là 371,02 tỷ nhân dân tệ, gấp 26,1 
lần sơ với năm 1991, trung bình mỗi năm tăng trưởng 22,6%. Năm 2007, kinh phí chi cho 
hoạt động R & D có tỷ lệ 1,499 so với tổng giá trị trong nước (GDP), tăng 0,B4% so với 
năm 1991, cho thấy việc phân phối nguồn vốn xã hội đối với hoạt động nghiên cứu phát 
triển khoa học tự chủ đang theo đà tăng trưởng hàng năm. 

Năm 2006, tổng mức đầu tư vào nghiên cứu phát triển khoa học kỹ thuật của Trung 
Quốc đứng thứ 6 trên thế giới, sau Mỹ, Nhật Bản, Đức, Pháp và Anh. Nếu xét từ nguồn 
kinh phí cho hoạt động khoa học kỹ thuật toàn quốc, thì nguồn vốn từ các xí nghiệp 
chiếm 67,44%, chính phủ chiếm 22,14%, các cơ quan tài chính chiếm 4,9990. Nếu xét về cơ 
cấu đầu tư vào hoạt động R & D của toàn xã hội, thì tỷ lệ đầu tư kinh phí cho R & D của các 
xí nghiệp đang theo đà tăng nhanh, năm 2007 tỷ lệ mức đầu tư chiếm 72,28%. Nếu xét 
từ loại hình nghiên cứu, thì tỷ lệ giữa ba loại hình nghiên cứu: nghiễn cứu cơ bản; nghiễn 
cứu ứng dụng và nghiên cứu thực nghiệm là 1 - 2,8 - 17,Ä. 


> Dự trữ nguồn tài nguyên khoa học kỹ thuật và nhân tài 


Sau khi cải cách mở cửa vào năm 1978, nguồn nhân lực khoa học kỹ thuật của Trung 
Quốc được hổi phục và phát triển nhanh chóng. Cho đến cuối năm 2007, các cơ quan xí 
nghiệp nhà nước có đến 22.550.000 người thuộc 5 khối nhân viên kỹ thuật chuyên ngành 
như: nhân viên kỹ thuật xây dựng, nhân viên kỹ thuật công nghiệp, nhân viên nghiên cứu 
khoa học, nhân viên kỹ thuật vệ tỉnh và nhân viên giáo dục, gấp 5,2 lẫn so với năm 1978. 
Đồng thời, đầu tư nhân lực khoa học kỹ thuật của Trung Quốc không ngừng gia tăng, 
trình độ và tố chất của các nhân viên nghiên cứu phát triển khoa học kỹ thuật liên tục 
được nâng cao, dân dẫn hình thành một đội ngũ nhân tài khoa học kỹ thuật có quy mô 
khá lớn và trình độ tương đổi cao. Hiện nay, tổng số nhân viên nghiên cứu phát triển khoa 

học của Trung Quốc xếp thứ 2 trên thế giới, chỉ đứng sau Mỹ. 

Bảng 2- T: 
Tình hình cơ bản về nguồn vốn khoa học kỹ thuật 
của Trung Quốc (2003 - 2007) 


"Chỉ tiêu 2003 2004 2005 2006 2007 
Nhãn viên hoạt động khoa học kỹ thuật (vạn người 3284 3481 3813 4132 — 4544 
Nhà khoa học và kỹ sự xây dựng 225,5 225,2 256,1 279,8 3128 
Xếu ksdllbth vã hoạt động khoa học kỹthuật ...o. Aaạa s250g 61967 - 76952 
Nguồn vốn từ chính phủ 8393 9855 12131 13678 17036 
Nguồn vốn từ xí nghiệp 20535 27712 34403 41069 51895 


Khoản vay từ các cơ quan tài chính 2593 2650 276,8 3743 384,3 
Kinh phí chỉ tiêu cho việc phát triển nghiên cửu 
và mang tỉnh thực nghiệm (trăm triệu nhân dân tệ] 
Nghiễn cứu cơ bản B7 117,2 131,2 155,8 174,5 
Nghiên cứu ứng dụng 311A 4005 43315 — 489/0 4929 

_ Nghiên cứu thực nghiệm 11405 14487 18853 23584 30428 
Kinh phí chỉ tiêu cho việc phát triển nghiên cứu và mang tính thực nghiệm - 


153586 19663 24500 30031 3.710,2 








Tỷ lệ tương đương với GDP (%) 113 1/23 1,34 142 1,49 


Nguồn số liệu: <Niên giám thống kê Trung Quốc năm 2008> 


PHÂN PHỐI NGUỒN VỐN KHOA HỌC KỸ THUẬT 


Cơ chế đầu tư kinh phí khoa học kỹ thuật 

- Đầu tư của chính phủ trung ương: đầu tư trực tiếp của chính phủ trung ương chủ 
yếu được thể hiện qua hình thức trích vốn cho hoạt động khoa học kỹ thuật từ tài chính 
trung ương, nếu xét từ tính chất nguồn vốn ủng hộ, thì kinh phí đầu tư của chính phủ 


35 


Khoa học kỹ thuật và giáo dục Trung Quốc - 


\ Sẽ 


Trụ sở chính của 
Ngắn hàng phắt 
triển Nhà nước. 
Ngắn hàng Phát 
triển Nhà nước là 
cơ quan tài chính 
mang tỉnh chính 
sách dưởi sự lãnh 
đạo của nhà nước, 
cho các công ty kỹ 
thuật công nghệ 
cao vay vốn là một 
trách nhiệm quan 
trọng của ngăn 
hàng này. 





trung ương bao gồm hai loại, đó là vốn hỗ trợ trực tiếp và vốn hỗ trợ 
mang tính quyền hạn và lợi ích. Trong đó, vốn hỗ trợ trực tiếp là cách 
chính phủ tiến hành hỗ trợ qua hình thức trích ra những khoản dự 
toán không bối thường. Hỗ trợ mang tính quyền hạn và lợi ích là đầu 
tư trực tiếp được chính phủ tiến hành bằng những hình thức mang 
tính quyển hạn và lợi ích khác nhau. Từ năm 2001 đến năm 2006, tài 
chính trung ương đã trích vốn khoa học kỹ thuật để giữ trạng thái 
luôn phát triển, năm 2006, khoản tiền đầu tư lên đến 100,97 tỷ nhân 
dân tệ, gấp 2,27 lần so với năm 2001. Tài chính trung ương ngoài việc 
sắp xếp trích vốn khoa học kỹ thuật còn sắp xếp trích những nguồn 
vốn trực tiếp khác không nằm trong kinh phí tài chính khoa học kỹ 
thuật. 

Đầu tư gián tiếp với đặc điểm tiêu biểu là ưu đãi về thuế là một 
bộ phận cấu thành quan trọng trong đầu tư của chính phủ trung 
ương vào khoa học kỹ thuật. Xoay quanh hàng loạt các chỉnh sách 
thực hiện ưu đãi về thuế trong khoa học kỹ thuật, hàng loạt các biện 
pháp cụ thể cũng được công bố vào năm 2007; luật về thuế thu 
nhập đối với những xí nghiệp mới cũng như những điều lệ thực hiện 
không những đã quy định rõ chính sách ưu đãi về tỷ lệ thuế thấp chỉ 
với 15% mà các xí nghiệp công nghệ cao được hưởng, mà nó còn tạo 
được những điều chỉnh lớn trong việc xác định phương pháp. 


- Đầu tư của chính quyền địa phương. Đầu tư vào khoa học kỹ 
thuật của chính quyền địa phương cũng bao gỗm hai dạng, đầu tư 





> Dự trữ nguồn tài nguyên khoa học kỹ thuật và nhân tài 


trực tiếp và đầu tư gián tiếp. Đầu tư trực tiếp tức là chính quyền địa phương dùng các hình 
thức hỗ trợ vốn trực tiếp hoặc hỗ trợ mang tính quyền hạn và lợi ích để tiến hành đầu tư 
tài chính. Đầu tư gián tiếp tức là chính quyển địa phương thực hiện đầu tư tài chính thông 
qua các chính sách thực hiện ưu đãi về thuế v.v.. 


Năm 2007, kinh phí đấu tư cho khoa học kỹ thuật của chính quyền địa phương 
là 85,844 tỷ nhãn dân tệ, trong đó Thượng Hải, Quảng Đông đểu vượt qua con số 10 
tỷ nhân dẫn tệ. Năm 2007, kinh phí đầu tư vào khoa học kỹ thuật của chính quyền địa 
phương chiếm 2,24% tổng chỉ tiêu tài chính. Trong đó, có 9 tỉnh có tỷ trọng vượt quá 2%. 
Quảng Đông, Triết Giang, Thượng Hải đều vượt quá 3%, với tỷ lệ 5,5%, Bắc Kinh là nơi 
đầu tư vào khoa học kỹ thuật nhiều nhất. Đồng thời, các cấp chính quyển địa phương 
tăng cường quán triệt thực hiện các chính sách ưu đãi thuế trong khoa học kỹ thuật, 
một số nơi kết hợp với tình hình thực tế của địa phương mình để áp dụng những biện 
pháp khác có hiệu quả. 

- Đầu tư của các xí nghiệp và những đầu tư khác: xí nghiệp là lực lượng chủ yếu 
lôi kéo đầu tư vào khoa học của toàn xã hội, lực lượng này đã có bước phát triển nhanh 
chóng trong những năm gần đây. Năm 2007, tổng ngạch tập trung vào các hoạt động 
khoa học kỹ thuật của các xí nghiệp toàn quốc đạt đến 518,948 tỷ nhân dân tệ, tăng 
26,490 so với năm 2006, 


Bảng biểu 2 - 2: 
Đầu tư vào khoa học kỹ thuật của các xí nghiệp 
(Giai đoạn 2000 - 2007) 
Trăm triệu 
5500 5.188,48 
5000 
4500 4.106,35 
4000 
3500 
3000 4./71,21 
2500 


340,29 


+.053,54 
2000 1.676,89 


1500 1.296,37 Ha 
1000 
500 


2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Năm 


Nguồn số liệu; <Niên giám thống kẽ khoa học kỹ thuật Trung Quốc năm 2008> 


—————=.- 
37 


Khoa học kỹ thuật và giáo dục Trung Quốc = 














38. 


Mức độ đầu tư kinh phí vào các hoạt động R & D là thước đo 
chủ yếu về năng lực phát triển khoa học kỹ thuật của các xí nghiệp. 
Trong thời gian từ năm 1991 đến 1998, mức độ đầu tư kinh phí vào 
việc phát triển khoa học kỹ thuật của các xí nghiệp lớn và vừa luôn 
giữ ở mức khoảng 0,5%; bắt đầu từ năm 1999, mức độ đầu tư kinh 
phí vào nghiên cứu phát triển khoa học bắt đầu tăng lên, đến năm 
2006 đạt mức 0,76%, năm 2007 đạt mức 0,B11%¿. 


- Tài chính khoa học kỹ thuật. Trong lĩnh vực đầu tư mạo hiểm 
vào khoa học kỹ thuật, năm 2007, cả nước có 383 cơ quan đầu tư 
mạo hiểm, riêng trong năm 2007 đã có đến 69 cơ quan đầu tư mạo 
hiểm mới được thành lập. Tổng vốn đầu tư mạo hiểm lên đến 111,29 
tỷ nhân dân tệ, số vốn tăng thêm từ đầu tư mạo hiểm mới là 44,92 tỷ 
nhân dân tệ. Về mặt thị trường vốn, năm 2007 có 237 công ty niêm 
yết cổ phiếu, thu nhập bình quân trong kinh doanh chính là 1,131 tỷ 
nhân dẫn tệ, tăng 30,12% so với cùng kỳ năm 2006. Số liệu thống kê 
cho thấy, năm 2007, 27 công ty niêm yết đều có lời trong cả năm, thu 
nhập của ngành kinh doanh chính là 3,38 tỷ nhần dân tệ, tăng 40,4% 
sG với năm 2005, 


© Liên kết tư liệu 





Bồi dưỡng nguồn nhân lực khoa học kỹ thuật 


Nguồn nhân lực khoa học kỹ thuật là nguồn lao động làm việc 
thực tế trong lĩnh vực sản xuất trí tuệ, truyền thông và hoạt động ứng 
dụng khoa học công nghệ mang tính hệ thống. Để thực hiện chiến 
lược tự cường dân tộc thông qua việc sử dụng nhân tài trong thế kỷ 
mới, các ban ngành của chính phủ Trung Quốc đã lẫn lượt cho ra đời 
hoặc tiếp tục tảng cường các biện pháp chính sách phát triển nguồn 
nhân lực trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đưa ra hàng loạt kế 
hoạch bối dưỡng nhân tài. 





> Dự trữ nguồn tài nguyên khoa học kỹ thuật và nhân tài 


39 


Các nhà khoa học 
nghiên cứu về y khoa 
làm việc tại nhòng thí 
nghiệm trọng điểm 
quốc gia tại khoa di 
truyền học của Đại 
học Trung Nam. 





Công trình "Bách thiên vạn nhân tài” là kế hoạch bối dưỡng 
nhắn tải chuyên nghiện trong lĩnh vực khoa học ky thuật được thực 
hiện bởi nhiều tổ chức khác nhau như Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ 
Giáo dục, Bộ Tài chính, Ủy ban Phát triển Cải cách Nhà nước, Quỹ 
Khoa học Công nghệ tự nhiên quốc gia, Hiệp hội Khoa học Trung 
Quốc v.v.. Trong cả năm 2006, đã có 3.841 chuyên gia nhận được trợ 
cấp đặc biệt của chính phủ, và 530 nhân tài trong lĩnh vực kỹ thuật 
thuộc lớp thanh niên ưu tú được chọn là đại biểu cấp quốc gia tham 
gia vào công trình “Bách thiên vạn nhân tài” thế kỷ mới. 


© Liên kết tư liệu 


- Viên = Bình - Viên sỹ Viện sãn trình Trung. Quốc, SP năm 1930, là T: gia 
nghiên cứu giống lúa lai của Trung Quốc. Hiện ông là chủ nhiệm trung tâm công tác. 
kỹ thuật lúa lai quốc gia của Trung Quốc và là cố vấn cấp cao của Tổ chức Lương thực 
Liên Hiệp Quốc (FAO). Tháng ‹ 4 năm 2006, ông được bình chọn là “Cha đẻ của lúa lai 
và được chọn là Viện sỹ ngoại tịch của Viện Khoa học của Mỹ. 

Viên ong Bình là nhà Ki học đầu tiên của thế „ đã ứng dụng thành công du thế 


thường, cho đến kỳ thứ nhất lỳ thứ bai và kỳ thứ ba của giống lứa lại siêu cấp, ông l 
người giúp cho sản lượng lúa nước. của Trung. Quốc từ mức bình quân 3 tạ/mảu lần. 
lượt tăng lên thành 5 lạ, 7 tạ, 8 tạ. Từ năm 1976 đến năm 2006, Trung Quốc đã mở rộng 
sử dụng giống lúa lai trên diện tích hơn 370 triệu | hécta, sản lượng lúa tăng trưởng mỗi 
năm có thể nuôi sống hơn 70 triệu người, Đồng thời, giống lúa lai còn được mở tộng. 
sử dụng ở hơn 30 nước và khu vực trên toàn thể giới. 

Viên Long Bình cũng đã bồi dưỡng huấn luyện được rất nhiều chuyên gia kỹ thuật và. 
chuyên gia lúa lai, trong nước, ông còn tổ chức hơn 20 lớp bồi dưỡng quốc tế về giống. 
lúa lai, bồi dưỡng hơn 500 nhân tài kỹ thuật cho hơn 30 quốc gia khác, ông đã xây dựng. 
và hoàn thiện một hệ thống lý. luận: và ký thuật ứng. dụng trong nghiên cứu và phát triển 
giống lúa lai, từ đó mở ra một môn khoa học mới mẻ và hệ thống, đó là môn Lúa lai học. 








40 


Khoa học kỹ thuật và giáo dục Trung Quốc -= 


Viên Long Bình 
đang xem xét tình 
hình sinh trưởng của 
giống lúa lai giữa 
cánh đồng. 





Việc tiến hành các kế hoạch 
khoa học chủ yếu của nhà nước 
như: 863, Hỗ trợ khoa học công 
nghệ của quốc gia và 973 v.v.. đã 
tạo ra cơ hội để các nhân tài khoa 
học kỹ thuật, đặc biệt là các nhẫn 
viên khoa học kỹ thuật trẻ của 
Trung Quốc thể hiện tài năng của 
mình, trở thành cái nôi bối dưỡng 
những nhà lãnh đạo khoa học trẻ 
ưu tú và những nhân tài khoa học 
có học vị tiến sỹ, thạc sỹ. Năm 2007, 
ba kế hoạch khoa học kỹ thuật chủ 
yếu kể trên đã bối dưỡng được 
9.822 người có học vị tiến sỹ và 
16.532 người có học vị thạc sỹ. 


Chế độ Tiến sỹ khoa học (sau tiến sỹ) của Trung Quốc đã thu 
hút, ổn định và dự trữ một số lượng nhân tài lớn có trình độ cao, 
hiện nay đã bước đầu hình thành đội ngũ nhân viên nghiên cứu tiến 
sỹ khoa học có tổ chất cao, chuyên ngành nghiên cứu rộng khắp 
86 ngành học cấp một thuộc 12 môn khoa học như tự nhiên, công 
nghiệp, nông nghiệp, y học và triết học, xã hội v.v.. và các lĩnh vực 
quan trọng liên quan đến đời sống dân sinh như công nghiệp, nông 
nghiệp, quốc phòng, giao thông, năng lượng, bảo vệ môi trường v.v.. 


© Liên kết tư liệu 


Vương Tuyển (1937 -~ 2006), giáo sư trường Đại học. Bắc Kinh, n. sáng lập và phụ 
trách kỹ thuật hệ thống sắp chữ Hản laser. Tập thể nghiên cứu khoa học mà ông lãnh 
đạo đã nghiên cứu và phát minh hệ thống sắp chữ Hán laser, đặt nến móng cho việc 
máy tính hóa toàn bộ quả trì Ình bảo chí và xuất bản, được mệnh. danh là "Lần phát minh 
thứ hai của kỹ thuật in ấn chữ Hán" 


Vương Tuyển có một sức phán đoán và tiểm thức tiên đoán về thị trường rất mãnh liệt 
được mọi. người gọi là nhà khoa học có đầu óc thị trường. Bắt đầu từ năm 1981, ông dố 





sức vào công tác thương mại hóa các thành quả nghiên cứu, giúp cho hệ thống sắp chị 

Hán laser trở thành thương phẩm vào năm 1985, tạo nên một lợi ích kinh tế và lợi ích 
xã hội to lớn. Sau năm 1988, với vai trò là người sáng lập chủ yếu và người đưa ra quyết 
sách kỹ thuật của tập đoàn Phương Chính thuộc Đại học Bắc Kinh, Vương Tuyển đã tích 
cực kêu gọi kết hợp kỹ thuật với thị trường, mở ra một con đường thành công cho. việc 
-tích hợp giữa sản xuất, học tập và nghiên: cứu (production, teaching & research, 





> Dự trữ nguồn tài nguyên khoa học kỹ thuật và nhân tài 


n== na 


41 


Ngay 27 tháng 8 năm 
1989, giáo sư Vương 
Tuyển tiến hành giao 
lưu học thuật với 
những học giả củng 
ngành ở nước ngoài 
trang thời qian ông 
tham dự hội nghị 
bản tròn khoa học kỹ 
thuật "Fortune” 





“Kế hoạch một trăm người” là kế hoạch công tác nhân tài quan 


trọng của Viện Khoa học Trung Quốc, lên kế hoạch mỗi năm thu hút 
100 nhân tài từ nước ngoài và 30 nhân tài xuất sắc từ trong nước. Cho 
đến cuối năm 2007, “Kế hoạch một trăm người” của Viện Khoa học 
Trung Quốc đã thu hút và bối dưỡng được 1.417 nhần tài kỹ thuật 
trình độ cao, có 178 người giành được quỹ khoa học trẻ xuất sắc của 
quốc gia được viện trợ kinh phí từ dự án “kế hoạch một trăm người” 


Kế hoạch bồi dưỡng 500.000 kỹ sư khoa học công nghệ là kế 
hoạch bồi dưỡng nhân tài được Bộ Lao động và Bảo đảm Xã hội thực 
hiện để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động trong nước đối với 
nhân tài thuộc loại hình kỹ năng kỹ thuật, kỹ năng tổng hợp và kỹ 
năng tri thức. Từ năm 2004 đến năm 2006, trong các ngành như chế 
tạo và dịch vụ cũng như những ngành đòi hỏi kỹ năng tương đổi 
cao, Trung Quốc đã bối dưỡng được tất cả 500.000 kỹ sư, kỹ sư cấp 
cao và những nhân tài bậc cao khác có đủ tư cách nghề nghiệp. Hệ 
thống bồi dưỡng nhân tài kỹ năng cao trên cả nước đang dẫn dẫn 
hình thành. 


Xét từ cơ cấu và lực lượng nguồn nhân tài trong lĩnh vực khoa 
học ky thuật hiện có, quy mỗ nhắn viễn hoạt động trong linh vực khoa 
học kỹ thuật tiếp tục tăng trưởng, trong đội ngũ nhân tài khoa học 
kỹ thuật, tỷ lệ nhãn tài có trình độ cao không ngừng được nẵng lên, 


42 


Khoa học kỹ thuật và giáo dục Trung Quốc -= 


sự phân bố của các nhân viên trong hoạt động khoa học kỹ thuật và 
nhân viên R & D tại các xí nghiệp, cơ quan nghiễn cứu và các trưởng 
đại học cao đẳng có xu hướng hợp lý hơn, thanh niên trẻ trở thành lực 
lượng chủ yếu trong đội ngũ khoa học kỹ thuật. 


CHIA SẺ NGUỒN TÀI NGUYÊN KHOA HỌC KỸ THUẬT 


Hiện nay, cả nước đã bước đầu xây dựng những cơ sở thông tin 
về các điều kiện cơ bản của nguồn tài nguyên khoa học kỹ thuật quan 
trọng, bước đầu cải thiện tình hình phân phân bố không đều, hiệu quả 
thấp của nguồn khoa học kỹ thuật, nâng cao hiệu quả đầu tư khoa 
học kỹ thuật của tải chính trung ương, mang lại sinh khí cho nguồn 
khoa học kỹ thuật tốn đọng với giá trị hơn chục tỷ của nhà nước. 


Hệ chia sẻ thiết bị dụng cụ khoa học quy mô lớn 


Hệ chia sẻ thiết bị dụng cụ khoa học quy mô lớn bao gỗm 
những công tác như: xây dựng và chỉnh hợp tài nguyên thiết bị dụng 
cụ khoa học quy mỏ lớn; xây dựng và hoàn thiện trung tâm dụng 
cụ khoa học quy mô lớn và phân tích thử nghiệm; xây dựng hệ chia 
sẻ thăm dò quốc gia; xây dựng hệ chia sẻ tài nguyên hệ thống tiêu 
chuẩn cơ sở đo lường quốc gia v.v.. Cho đến tháng 10 năm 2007, 
mạng chung của Hiệp hội Thiết bị dụng cụ quy mô lớn toàn quốc đã 
tập hợp và chỉnh lý tổng cộng 14.770 Bộ Tài nguyên Thông tin thiết 
bị dụng cụ trị giả hơn 400.000 nhẫn dẫn tệ thông qua các dịch vụ 
triển khai đổi ngoại đa dạng và đặc sắc, hiệu quả sử dụng các dụng 
cụ thiết bị được nâng cao rõ rệt. 


Hệ chia sẻ nguồn tài nguyên khoa học kỹ thuật tự nhiên 


Hệ chia sẻ nguồn tài nguyên khoa học kỹ thuật tự nhiên xoay 
quanh công tác xây dựng, phát triển lĩnh vực tài nguyên thuộc tắm 
loại lớn như: chủng loại thực vật, chủng loại động vật, chủng loại 
vi sinh vật, chẩn đoán mẫu đá hóa thạch, vật chất tiêu chuẩn, tài 
nguyên di truyển nhân loại, mẫu sinh vật, tài liệu thực nghiệm v.v.. 
Hệ này đã kết nối tất cả các hệ E trên cả nước - hệ chia sẻ tài nguyên 
công nghệ tự nhiên của quốc gia với hình thức tập trung và 32 hệ 
thống thuê bao ứng dụng thuộc 8 loại lớn trong tài nguyên tự nhiên 
công nghệ và hệ thống mạng thông tin chia sẻ được tạo bởi 535 kho 
số liệu cơ sở tài nguyên công nghệ tự nhiên. Những tài nguyên này 
đã cung cấp một nền tảng quan trọng cho các hoạt động nghiễn cứu 


> Dự trữ nguồn tài nguyên khoa học kỹ thuật và nhân tài 


khoa học lớn của quốc gia như: tài liệu thực nghiệm và lĩnh vực tài 
nguyên vật chất tiêu chuẩn, thực hiện được việc lưu giữ tài nguyên an 
toàn và hiệu quả cùng như tận dụng chia sẻ tài nguyên trong phạm 
vị cả nước. Cho đến cuối năm 2006, hệ chia sẻ tài nguyên công nghệ 
tự nhiên đã tích lũy cung cấp cho công tác nghiên cứu khoa học và 
sản xuất 448.000 lẫn chia sẻ tài nguyên vật chất, số lượng chia sẻ tăng 
lên từ 2 đến 3 lần so với trước khi xây dựng hệ. 


Hệ chia sẻ số liệu khoa học 


Hệ chia sẻ số liệu khoa học đã trải qua mãy năm tích lũy, số 
lượng và các loại của tài nguyên số liệu trong 12 trung tâm (mạng 
lưới) chia sẻ số liệu khoa học như: khí tượng, địa chẵn, bản đổ, lầm 
nghiệp, nông nghiệp, hải dương, tài nguyên đất, chế tạo tối tân v.v.. 
đều đã trở nên phong phú và được mở rộng thêm một bước. Thông 
qua chỉnh hợp và chia sẻ tài nguyên số liệu, tài nguyên số liệu giá trị 
hơn 25 tỷ nhân dần tệ nhà nước đầu tư vào sản xuất đã lấy lại được 
sinh khí. Hệ chia sẻ đã cải tiến và mở rộng thêm hàng loạt kho số 
liệu, tổng lượng tài nguyên số liệu tốn vượt quá 3.160 GB, tiến hành 
cứu văn, bảo tồn và số hóa đối với những số liệu khoa học và tài liệu 
số khoa học lịch sử quan trọng đang đứng trước nguy cơ bị thất 
thoát. Từ đó đã lần lượt cung cấp 1.225 lần hỗ trợ số liệu cơ bản đổi 
với những hạng mục và công trình trọng đại như “kế hoạch 9737, “kế 
hoạch 8637 kế hoạch hỗ trợ, quỹ khoa học tự nhiên v.v.. 


Hệ chia sẻ tài liệu khoa học kỹ thuật 


Sự thành lập của Trung tâm Thư viện Tài liệu Khoa học Kỹ thuật 
(NSTL) đã thực hiện được một hệ chia sẻ tài nguyên đa hệ thống, đa 
linh vực, đa chuyên ngành như: vật lý, công nghiệp, nông nghiệp, y 
học v.v.., thông qua xảy dựng hệ thống dịch vụ phân tán và thực hiện 
các chính sách ưu đãi với khu vực miền Tây, lôi kéo và thúc đẩy sự 
phát triển của ngành dịch vụ thông tin tài liệu ở địa phương và các 
ban ngành. Sáu tháng đầu năm năm 2007, chỉ riêng hệ thống mạng 
internet đã cung cấp 123.953 lượt tải toàn văn, chiếm 81% tổng 
lượng dịch vụ của cả năm 2005. 


Về mặt kỹ thuật, mạng lưới dịch vụ hệ chia sẻ tài liệu chuẩn 
đã thực hiện một bố cục nhất thể hóa với “chỉnh hợp tài liệu, chia sẻ 
thông tin, hợp tác dịch vụ” rộng rãi trên phạm vi cả nước. Thông qua 
việc chuẩn hóa 10 mục số liệu tài liệu chuẩn như: chuẩn hóa thư mục 


43 











Ø Liên kết tư liệu 








Hệ mạng lưới khoa học kỹ thuật môi trường 


Hệ thống chuẩn hóa công nghệ thông tin chuẩn với những hệ 
thống ứng dụng cổng thông tin công nghệ quốc gia điều kiện cơ 
bản, xây dựng mỗi trường mạng lưới máy tính khoa học tính năng 
cao, xảy dựng mỗi trường mạng lưới làm việc chung, xảy dựng môi 
trường mạng lưới thử nghiệm đều đạt được những tiến triển nhất 
định. Thông qua việc xây dựng mỏi trưởng mạng lưới chung, phần 
lớn Trung Quốc đã thực hiện được sự kiểm soát điều khiển bằng bộ 
điều khiển từ xa. “Hệ thống dịch vụ công cộng chia sẻ bộ điểu khiển 
từ xa quy mô lớn dùng trong phân tích tốc độ vi mô” đã xây dựng 
nên một trung tâm thực nghiệm nghiên cứu ảo với mạng lưới thiết bị 
khoa học quy mô lớn đầu tiên của thế giới. Hiệu quả xã hội của Bảo 
tàng Khoa học Công nghệ số của Trung Quốc ngày càng được thể 
hiện rõ nét. 


> Dự trữ nguồn tài nguyên khoa học kỹ thuật và nhân tài 


Xây dựng cơ sở dịch vụ công cộng chuyển hóa thành quả 
khoa học kỹ thuật 

Cơ sở dịch vụ công cộng được xây dựng vào năm 2005 đã tiếp 
tục cung cấp dịch vụ cho các nhân viên nghiên cứu khoa học và việc 
phát triển kinh tế ở các đơn vị. Vào tháng 2 năm 2007, hệ thống cổng 
dịch vụ thông tin thành quả khoa học quốc gia đã được hoàn thành, 
từ đó xây dựng nên một hệ thống dịch vụ thông tin thành quả khoa 
học công nghệ quốc gia. 


Ngoài chuyên mục xây dựng nền tảng - điều kiện cơ bản của 
khoa học công nghệ quốc gia, các đơn vị cũng dựa vào ưu thể tài 
nguyên khu vực và nhu cầu phát triển ngành nghề của mình, coi việc 
chuyển hóa thành quả khoa học công nghệ và mở rộng dịch vụ khoa 
học công nghệ công cộng cung cấp cho những xí nghiệp vừa và nhỏ 
là nhiệm vụ trọng điểm để phát triển công tác xây dựng cơ sở có đặc 
thù và đa dạng hóa, từ đó tiến hành thăm dò có hiệu quả đổi với mô 
hình và cơ chế xây dựng cơ sở của các địa phương và khu vực. 


Ø Liên kết tư liệu 





.g 


| 
.Khoa học kỹ thuật và giáo dục Trung Quốc < 


46 


DỰ TRỮ NHÂN TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 


Giáo dục và dự trữ nhân tài 


Sự phát triển nhanh chóng của giáo dục cao đẳng, đại học ở 
Trung Quốc đã nâng cao khả năng cung cấp tài nguyên nhân lực 
khoa học công nghệ. Các trường đại học, cao đẳng đã bối dưỡng nên 
lớp lớp nhân tài tổ chất cao của Trung Quốc. Tỷ lệ nhập học trong 
giáo dục cao đẳng, đại học ở Trung Quốc đã từ 12,5% vào năm 2000 
tăng lên thành 23% vào năm 2007. Tổng quy mỏ học sinh đại học, 
cao đảng đang theo học tại các trường qua đăng ký tuyển sinh đã từ 
6,43 triệu người (vào năm 1998) tăng lên thành 27,195 triệu người 
vào cuối năm 2007 (chưa tính số người đang tham gia học cao đẳng, 
đại học theo hình thức thi tự do). 


© Liên kết tư liệu 





Sinh viên tốt nghiệp từ các trường đại học, cao đẳng là 
nguồn chủ yếu trong tài nguyên nhân lực khoa học kỹ thuật. Năm 
2007, trên cả nước có 7.270.000 sinh viên tốt nghiệp hệ đại học, 
cao đẳng bao gồm cả các trường đại học cao đẳng, đại học người 
lớn và học viện mạng, trong đó có 3,15 triệu người tốt nghiệp hệ 
đại học, 4,12 triệu người tốt nghiệp hệ cao đẳng; có 311.800 người 
tốt nghiệp sau đại học, trong đó tiến sỹ là 41.500 người, và thạc sỹ 
là 270.300 người. 

Những sinh viên tốt nghiệp từ các ngành đại học, cao đẳng 
thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật xây dựng là nguồn nhần 
lực chủ yếu của đội ngũ những nhà khoa học, những kỹ sư. Từ năm 


> Dự trữ nguồn tài nguyên khoa học kỹ thuật và nhân tài 


2000 đến nay, số người tốt nghiệp của đội ngũ từ các trường đại học, 
cao đẳng thuộc khối nghành khoa học tự nhiên và chuyên ngành kỹ 
thuật xây dựng tăng lên rõ rệt, cũng cấp một lượng nhân tài khoa học 
kỹ thuật lớn, trẻ trung cho các ngành kinh tế quốc dân. 


Năm 2007, có tổng cộng 88.059 nhân viên tham gia vào những 
dự án nằm trong quỹ khoa học tự nhiên quốc gia, quỹ khoa học trẻ 
và các dự án quỹ khoa học khu vực; có 11.608 người phụ trách các dự 
án nằm trong quy khoa học tự nhiên quốc gia, quy khoa học trẻ và 
các dự án quỹ khoa học khu vực. Quỹ khoa học các dự án trọng điểm 
đã hỗ trợ cho 6.011 nhân viên nghiên cứu, quỹ khoa học thanh niên 
ưu tú quốc gia hỗ trợ cho 170 học giả trẻ trong nước và 10 học giả trẻ 
ngoài nước; quỹ nghiên cứu hợp tác các học giả nước ngoài, Hỗng 
Kông, Ma Cao hỗ trợ cho 80 học giả trẻ nước ngoài. Quỹ bồi dưỡng 
nhân tài khoa học cơ sở quốc gia hỗ trợ cho việc bồi dưỡng 60 nhản 
tài khoa học cơ sở quốc gia cùng với cơ sở nghiên cứu giảng dạy và 
72 dự án nghiên cứu; quy khoa học tập thể nghiên cứu sáng tạo hỗ 
trợ cho 29 tập thể nghiên cứu, ngoài ra còn có 24 tập thể nghiên cứu 
được kéo dài thời gian hỗ trợ. 


Tình hình đầu tư phát triển nhân tài 


Trong thời gian thực hiện “kể hoạch 5 năm lẫn thứ 107 Trung 
Quốc tập trung phát triển giáo dục, tăng cường xây dựng đội ngũ 
nhân tài khoa học kỹ thuật, tổng lượng tài nguyên nhân lực khoa học 








Ngày 28 thắng 3 năm 
2005, lễ nhận công 
việc của các giảo sư 
đặc biệt được mời và 
các qiáo sư giảng dạy 
năm học 2004 của 
Học giả Trường Giang 
được tổ chức tại Đại 
lẻ đường Nhân dân 
Bắc Kinh. “Kế hoạch 
giải thưởng Học giả 
Trưởng Giang” được 
bắt đầu vào tháng 
8 năm 19858, đã trở 
thành thương hiệu 
của nhân tài cao cấp 
trang giới khoa học 
kỹ thuật qiảo dục của 
Trung Quốc. 





47 


c6 


Ngày 24 tháng 8 năm 
2008, Tuần lập nghiệp 
Liêu Ninh (Đại Liên) 
của những người đi 
học nước ngoài của 
Trung Quốc đã khai 
mạc tại Đại Liên. Tuần 
lập nghiệp coi việc 
xây dựng 34 hệ chức 
năng chủ đạo là ghép 
nỗi dự án, ghép nỗi 
nhắn tải, ghép nỗi 
tư bản và qiao lưu 
thông tin, xảy dựng 
một cầu nổi toàn diện 
để các lưu học sinh 
Trung Quốc tại nước 
ngoài trở về nước lập 
nghiệp, làm việc. 


Khoa học kỹ thuật và giáo dục Trung Quốc -= 


kỹ thuật tăng lên nhanh chóng, cơ cấu không ngừng được tối ưu hóa, 
trong các mặt như bối dưỡng tài nguyên nhân lực, sử dụng và thu 
hút các nhân tài nước ngoài để phục vụ cho đất nước đều đạt được 
những bước tiến quan trọng. 


Tình hình đầu tư nhân lực khoa học kỹ thuật theo từng vùng 


Nhìn chung, trong những năm gần đây, tình hình đầu tư nhân 
lực khoa học kỹ thuật của Trung Quốc ở ba khu vực lớn là miền Đông, 
miễn Trung và miễn Tây đều có xu thế tăng trưởng. Từ năm 2000 đến 
năm 2006, nhân viên R & D, tổng lượng kỹ sư xây dựng, nhà khoa học 
R &D ở khu vực phía Đông lẫn lượt tăng trưởng 10,9% và 11,B%; ở 
khu vực miễn Trung bình quản mỗi năm tăng trưởng 7,3% và 9,1%; 
khu vực phía Tây bình quân mỗi năm chỉ tăng trưởng 2,9% và 5,09%. 
Đầu tư nhân lực khoa học kỹ thuật ở khu vực phía Đông và miễn 
Trung trong những năm gần đây có những dao động khá lớn, trong 6 
năm thì có đến 3 năm cho thấy tốc độ tăng trưởng rất chậm hoặc tỷ 
lệ giảm sút, mặc dù trong năm 2005 và 2006 tốc độ tăng trưởng khá 
nhanh, nhưng khoảng cách so với những khu vực ở miễn Đông vẫn 
còn khá lớn. So sánh năm 2006 và năm 2000, tổng số nhân viên R & D 





> Dự trữ nguồn tài nguyên khoa học kỹ thuật và nhân tài 


và tổng số nhà khoa học, kỹ sư xây dựng R & D ở khu vực miền Đông có tỷ trọng lần lượt 
là 549 và 55,7% tăng lên 61,2% và 61,49 so với cả nước; ở khu vực miền Trung con số này 
lại từ 23,4% và 22,99% giảm xuống còn 21,8% và 21,99%; ở khu vực phía Tây con số này từ 
22,6% và 21,4% giảm xuống còn 17% và 16,79%. Tài nguyên khoa học kỹ thuật của Trung 
Quốc có xu thế tiếp tục tập trung vào khu vực phía Đông. 


Các dự án tài nguyên nhân lực trong lĩnh vực giáo dục 


Trên cơ sở quy hoạch trù bị hơn 10 kế hoạch nhân tài, tập hợp chỉnh lý, kế thừa và 
sảng tạo, năm 2004, Bộ Giáo dục đã khởi động “Kế hoạch nhân tài mang tính sảng tạo cao 
cấp” Cấp bậc đầu tiên là “Kế hoạch phát triển học giả Trường Giang và nhóm sáng tạo” 
mỗi năm tuyển dụng 100 giáo sư đặc biệt và 100 giáo sư giảng bài để đảm nhận các vị trí 
trong Học giả Trường Giang, ngoài ra còn chọn hỗ trợ cho 60 nhóm sáng tạo. Cấp bậc thứ 
hai là “Kế hoạch hỗ trợ nhãn tài ưu tú thể kỷ mới” mỗi năm chọn và hỗ trợ khoảng 1000 
các lãnh đạo học thuật xuất sắc trẻ tuổi trong những lĩnh vực khoa học tự nhiên và khoa 
học xã hội nhân văn. Cấp bậc thứ ba là “Kế hoạch bồi dưỡng giáo viên trẻ nòng cốt; mỗi 
năm hỗ trợ bối dưỡng hơn 10.000 giáo viên trẻ nòng cốt. Từ năm 1998 đến năm 2006, có 
779 giáo sư đặc biệt được mời từ 97 trường đại học, cao đẳng và 308 giáo sư giảng dạy, 14 
học giả ưu tú vinh dự nhận “Giải thưởng thành tựu học giả Trường Giang” 

Kế hoạch sáng tạo giáo dục sau đại học là một bộ phận câu thành quan trọng trong 


“kế hoạch hành động chấn hưng giáo dục năm 2003 - 2007” của Bộ Giáo dục được Quốc 


Biểu đồ 2 - 3: 
Số người đi nước ngoài du học và số người học xong trở về nước 
(từ năm 19985 đến năm 2007) 


——— số người đi du học “— số người học xong CHẾ m". Ạ _ 
Vạnngười  ˆ “== Hước, ngoà .— 8 trở về nƯỚC —®— Về nước / đi nước ngoài 


20 50 


- xa 


| | [Ih: 


1895 1596 1997 1998 1999 001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Năm 


Nguồn số liệu: <Niên giám thống kẻ Trung Quốc năm 2008> 

















49 


50 


Khoa học kỹ thuật và giáo dục Trung Quốc -= 


vụ viện phê chuẩn, bao gồm hàng loạt các dự án hành động như 
xây dựng diễn đàn học thuật nghiên cứu sinh toàn quốc, các trường 
học hè dành cho học viên sau đại học toàn quốc, hội nghị học thuật 
nghiên cứu sinh toàn quốc, xây dựng trung tâm sáng tạo sau đại học, 
cải cách bối dưỡng sau đại học và chế độ học giả tham quan sau đại 
học v.v.. Năm 2006, Bộ Giáo dục đã thực hiện tổng cộng 85 dự án kế 
hoạch sảng tạo giáo dục sau đại học, trong đó các lĩnh vực trong mọi 
tiểu ngành đã mở 13 “diễn đàn học thuật tiến sỹ toàn quốc” 14“trường 
học hè dành cho học viên sau đại học toàn quốc” Ngoài ra, kế hoạch 
sáng tạo giáo dục sau đại học còn mở rộng hỗ trợ phát triển các học 
viên đi tham quan học hỏi trong nước, hỗ trợ 25 đơn vị bồi dưỡng sau 
đại học nhận học viên sau đại học ngoài trường đến các khoa, ngành 
học quan trọng của trường hoặc đến phòng thí nghiệm quan trọng 
tiến hành “tham quan học hỏi trong nước của học viên sau đại học”. 

Phát triển và thu hút nhân tài khoa học kỹ thuật 

Chính phủ Trung Quốc thực hiện chính sách mở cửa đối ngoại 
nhân tài và du học, vừa cho phép công dân Trung Quốc tự do đi du 
học ở nước ngoài, đồng thời thu hút học sinh các nước đến Trung 
Quốc du học áp dụng nhiều chính sách và biện pháp ưu đãi hơn nữa 
để thu hút và kêu gọi các nhân tài ở nước ngoài đến Trung Quốc làm 
việc. Chính động thái này đã giúp cho tài nguyên nhân tài khoa học 
kỹ thuật trong nước vào quốc tế có cơ hội tiếp xúc giao lưu với nhau, 


Ø Liên kết tư liệu 


Ba dạng nhân tài thu hút trọng điểm của Trung Quốc là: nhân tài lãnh đạo kỹ thuật 
học thuật; nhân tài quản lý kinh doanh cao cấp và nhân tài chuyên ngành đang thiểu 
hụt trắm trọng. Thông qua người phụ trách phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, 
những người lãnh đạo các trường đại học, can đẳng, các cơ quan nghiên cứu khoa 
học và công khai tuyến mộ vàn những vị trí lãnh đạn nghiên cứu khoa học can cấp 
để tập trung lực lượng thu hút trạng điểm những nhân vật lãnh đạo khoa học kỹ 
thuật và những nhà khoa học chiến lược đẳng cấp thế giới. Kết hợp những dự án 


khoa học kỹ thuật chuyên môn lớn của quốc gia và những dự án sáng tạo trọng - 
điểm, tích cực thu hút nhân tài du học cao cấp và nhóm nghiên cứu khoa học; kết 
hợp chiến lược sáng tạo tự chủ của quốc gia, XOâY. quanh những lĩnh vực phát triển 
2uệc] điểm Đụ: gia Phú: “2e AÓ lượng, nước và tài Pguyện Tiệc; sản, môi trường, 




















> Dự trữ nguồn tài nguyên khoa học kỹ thuật và nhân tài 


không chỉ có lợi cho việc bối dưỡng và phát triển nhân tài khoa học 
kỹ thuật, mà còn thúc đẩy mở rộng và ứng dụng kiến thức khoa học 
kỹ thuật. 


Những năm gần đây, số lượng nhân viên du học ở nước ngoài 
của Trung Quốc luôn duy trì ở mức cao, và số lượng nhân viên học 
xong trở về nước làm việc cũng có xu hướng tăng lên theo từng năm. 
Số liệu công bố bởi UNESCO cho thấy, hiện nay Trung Quốc là nước 
có số học sinh đi du học nước ngoài đông nhất trên thế giới, trung 
bình 7 học sinh du học trên toàn thể giới, lại có 1 sinh viên người 
Trung Quốc. Từ năm 2000 đến nay, những nhân viên học xong trở về 
nước có xu hướng tăng lên theo từng năm. Năm 2007, số học sinh 
du học nước ngoài đạt đến 144.000 người, số người học xong trở 
về nước là 44.000 người. Trong năm đỏ, tỷ lệ học sinh du học nước 
ngoài trở về nước chiếm 30,69% so với tổng số học sinh sang nước 
ngoài du học. 


Cùng với sự ảnh hưởng của kinh tế Trung Quốc đối với kinh 
tế thể giới đang ngày một lớn, các trường đại học, cao đẳng Trung 





Khu khoa học công 
nghệ Thanh Hoa 
được xây dựng tử 
nắm 1894 đến nay 
đã trở thành một 
trong những khu 
phố có tốc độ xảy 
dựng nhanh nhất, 
tỷ lệ tham qia cao 
nhất, chất lượng của 
các doanh nghiệp 
tham gia tốt nhất, 
hệ thống dịch vụ 
hoàn thiện nhất của 
khu công nghệ cao 
Trung Quan Thủn — 
Bắc Kinh, trở thành 
khu công nghệ đại 
học loại À duy nhất 
của Trung Quốc và 
thể hiện rõ sức cạnh 
tranh quốc tế rất lửn. 














———=—- 
5] 


52 


Khoa học kỹ thuật và giáo dục Trung Quốc -= 


Quốc cũng trở thành nơi thu hút học sinh, sinh viên nước ngoài 
đến học tập. Những năm gần đây, du học sinh nước ngoài đến 
Trung Quốc hàng năm tăng hơn 2 lần. Năm 2005, số lượng du học 
sinh đến Trung Quốc du học tăng đột biến lên đến 140.000 người. 


Để khuyến khích những người đi học tập ở nước ngoài trở 
về nước làm viêc hoặc phục vụ Tổ quốc bằng nhiều hình thức khác 
nhau, Chính phủ Trung Quốc đã áp dụng hàng loạt các biện pháp, 
chính sách. Bộ Giáo dục liên tục thành lập nhiều hạng mục như “Quỹ 
nghiên cứu khoa học dành cho người du học về nước? “Kế hoạch 
nhân tài ưu tú vượt thế kỷ” “Kế hoạch mùa xuân” v.v.. Năm 2005, để 
nắng cao tính định hướng, tỉnh hiệu quả trong công tác thu hút nhẫn 
tài du học nước ngoài trở về nước, Bộ Nhẫn sự, Bộ Giáo dục, Bộ Khoa 
học Công nghệ, Bộ Tài chính đã cùng liên kết công bố “Ý kiến về việc 
xác định nhân tài du học cao cấp trong công tác thu hút nhẫn tài du 
học trở về nước” Năm 2006, Bộ Nhân sự đã đưa ra và công bố “Quy 
hoạch nhân viên du học trở về nước làm việc trong "Kế hoạch năm 
năm lần thứ 11”: Trong thời kỳ thực hiện "Kế hoạch 5 năm lẫn thứ 11” 
(2006 - 2010), Trung Quốc sẽ thực hiện ba kế hoạch lớn để thu hút 
nhân tài du học ở nước ngoài trở về nước làm việc, đó là: kế hoạch 
tập trung nhân tài du học cao cấp; kế hoạch lập nghiệp nhân tài 
du học và kể hoạch báo đáp Tổ quốc bằng tri thức, từng bước hình 
thành chính sách thu hút du học sinh trở về nước làm việc và phục vụ 
Tổ quốc cũng như hệ thống điều chỉnh hợp tác công tác giữa các ban 
ngành, từ đó xây dựng một tuyển đường trải rộng để các nhân tài du 
học cao cấp trở về nước làm việc. Cần phải làm cho số lượng nhân tài 
du học trở về nước làm việc tăng thêm từ 150.000 đến 200.000 người, 
thu hút 200.000 lượt nhân tài du học trở về nước phục vụ, xây dựng 
150 cơ sở lập nghiệp cho nhân tài du học, các doanh nghiệp có số 
nhân tài du học trở về làm việc lên đến 10.000 doanh nghiệp. 


Khu Khoa học kỹ thuật Đại học Quốc gia và Khu Lập nghiệp của 
nhân viên du học do Chính phủ Trung Quốc thúc đấy xảy dựng đã 
tạo điểu kiện cho các học sinh du học nước ngoài trở về Tổ quốc lập 
nghiệp. Chính phủ thực hiện hàng loạt biện pháp, chính sách khuyến 
khích những người đi du học trở về nước làm việc, bao gồm hỗ trợ 
họ trong việc chuyển đổi bằng sáng chế, kỹ thuật có riêng, thành quả 
nghiên cứu v.v.. tiến hành chuyển đổi, cổ phần trong nước, mở công 
ty v.v.. tích cực hỗ trợ về mặt thuế, đầu tư, nhân sự lao động v.v.. cho 





> Dự trữ nguồn tài nguyên khoa học kỹ thuật và nhân tài 


những người du học nước ngoài trở về nước mở các doanh nghiệp về 
kỹ thuật công nghệ mới; xây dựng và kiện toàn cơ chế đầu tư tài chính 
để họ trở về Trung Quốc lập nghiệp hoặc nhu cầu làm việc trong 
chuyển đổi kỹ thuật công nghệ mới, nghiên cứu xây dựng các quỹ 
lập nghiệp cho các nhân tài du học về nước, khích lệ và hỗ trợ những 
cơ sở lập nghiệp có điều kiện thu hút hoặc xây dựng quỹ đầu tư mạo 
hiểm hoặc quỹ lập nghiệp một cách chuyên môn hóa, cung cấp sự 
hỗ trợ về vốn hoặc đảm bảo về vốn cho những người du học trở về 
nước lập nghiệp. Cho đến năm 2006, có 50 khu khoa học công nghệ 
đại học và 6.705 doanh nghiệp được Bộ khoa học Công nghệ Quốc 
gia và Bộ Giáo dục cùng phê chuẩn và công nhận, trong đó có 1.746 
doanh nghiệp kỹ thuật công nghệ cao, 1.110 doanh nghiệp được các 
giáo viên, học sinh các trường đại học, cao đẳng thành lập; có 21 đơn 
vị thí điểm thuộc khu lập nghiệp quốc gia của những nhân viên du 
học được Bộ Nhân sự, bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Giáo dục và Tổng 
cục Công thương Quốc gia phê chuẩn thành lập. Trên cả nước đã xây 
dựng 110 cơ sở lập nghiệp cho những nhân viên du học với đủ cấp đủ 
loại, và cũng đã có hơn 6.000 doanh nghiệp tham gia vào cơ sở này, 
cỏ khoảng hơn 15.000 nhẫn viễn du học đã lập nghiệp tại đây. 


Những năm gần đây, biện pháp chính sách thu hút và mời qọi 
nhân tài nước ngoài đã cho thấy hiệu quả rất tốt, có rất nhiều nhân 
tài nước ngoài làm việc trong các cơ quan nghiên cứu và các trường 
đại học, cao đẳng dốc sức vào những dự án nghiên cứu phát triển 
kế hoạch khoa học công nghệ quốc gia cũng như những hoạt động 
nghiên cứu khoa học và giảng dạy khác. Vào năm 2006, ba kế hoạch 
khoa học công nghệ lớn là: kế hoạch 863, hỗ trợ khoa học công nghệ 
của quốc gia và kế hoạch 973 đã thu hút 2.734 nhân tài, trong đó, có 
2.388 nhân viên du học trở về nước làm việc và 346 chuyên gia nước 
ngoài được chiêu mộ. Năm 2006, trong số những người du học trở về 
nước làm việc ở những cơ quan nghiên cứu của Trung Quốc, có đến 
1.787 người là tiến sỹ, chiếm tỷ lệ 9,6% tổng số nhân viên có học vị 
tiến sỹ ở các cơ quan nghiên cứu; có 226 tiến sỹ đảm nhận vị trí lãnh 
đạo các sở, viện nghiên cứu, chiếm 12,6% tổng số các tiến sỹ du học 
về nước làm việc ở các cơ quan nghiên cứu. Trong số các trường đại 
học, cao đẳng trực thuộc Bộ Giáo dục, số hiệu trưởng từng du học ở 
nước ngoài chiếm 78%, 639% giáo viên hướng dẫn nghiên cứu sinh 
cũng từng du học tại nước ngoài. Trong số những người đảm nhận 


kế, 


-_ 54 


Khoa học kỹ thuật và giáo dục Trung Quốc - 


vị trí chủ nhiệm các cơ quan giảng dạy, các cơ sở (trung tảm) nghiên 
cứu, các phòng thí nghiệm cấp nhà nước hoặc cấp tỉnh, tỷ lệ những 
người từng du học nước ngoài cũng lên đến 72%. 81% Viện sỹ Viện 
Khoa học Trung Quốc, 54% Viện sỹ Viện Công nghệ Trung Quốc, 72% 
nhà khoa học giám đốc “kế hoạch 863” của quốc gia là những người 
từng đi du học nước ngoài trở về nước làm việc. 


NHỮNG TIẾN BỘ VÀ SÁNG TẠO 
TRONG KHOA HỌC KỸ THUẬT 





Khoa học kỹ thuật và giáo dục Trung Quốc - 


56 


iệc thực hiện hàng loạt các quy hoạch và kế hoạch khoa học công 
\' Me quốc gia đã thúc đấy một cách rất hiệu quả sự phát triển 
như vũ bão của sự nghiệp khoa học công nghệ, nầng cao năng lực 
sảng tạo tự chủ nghiên cứu khoa học và năng lực nghiên cứu công 
nghệ cao. Những luật pháp và chính sách, những cải cách thể chế v.v.. 
nhằm đảm bảo cho sự tiến bộ và sáng tạo khoa học công nghệ đã 
từng bước được hoàn thiện trong việc xây dựng hệ thống sáng tạo 
công nghệ quốc gia. 


VIỆC THỰC HIỆN NHỮNG KẾ HOẠCH VÀ QUY HOẠCH KHOA 
HỌC CÔNG NGHỆ QUỐC GIA 


Quy hoạch khoa học công nghệ quốc gia 


Định chế quy hoạch khoa học công nghệ trung và dài hạn có 
lợi cho việc sắp xếp công tác khoa học kỹ thuật lầu dài, như việc xây 
dựng năng lực cơ bản khoa học công nghệ, điều chỉnh môn học v.v.. 
đều cần đến công tác hỗ trợ ổn định dài hạn để tiến hành thiết kế 
và chỉ đạo chung. Từ năm 1949 đến nay, chính phủ Trung Quốc đã 
lần lượt để ra 7 đợt quy hoạch phát triển khoa học công nghệ. Ngoài 
những quy hoạch về khoa học công nghệ, chính phủ Trung Quốc còn 
dựa trên những nhu cầu phát triển khoa học kỹ thuật để để ra những 
kế hoạch đặc biệt. Để ra kế hoạch phát triển khoa học kỹ thuật dài 
hạn và kế hoạch khoa học công nghệ ngắn hạn, trung hạn là mô hình 
công tác chủ yếu của chính phủ Trung Quốc trong việc phân phối 
tài nguyên khoa học kỹ thuật và tổ chức những hoạt động khoa học 
công nghệ. 


Ø Liên kết tư liệu 


“Kế hoạch 5 năm" là một bộ phận trong kể hoạch kinh tế quốc dân của Trung Quốc, 
chủ yếu là đưa ra những quy hoạch đối với những dự án xảy dựng lớn, phản bổ lực 
lượng sản xuất và quan hệ tỷ lệ quan trọng trong kinh tế quốc dẫn v.v.. từ đó quy định 
mục tiêu và phương hướng đổi với triển vọng phát triển kinh tế quốc dân. Ngoại trừ 


. thời gian từ năm 1949 đến năm 1952 là thời kỳ khôi phục kinh tế quốc dân của Trung 
Quốc, và từ năm 1963 đến năm 1965 là thời kỳ điều chỉnh kinh tế quốc dân, bắt đầu 

tử kế hoạch 5 năm đầu tiên vào năm 1953, Trung Quốc đã thực hiện 11 lần "kế hoạch 
5 năm? Để thích ứng với tình hình TẾ IN ĐIẾ triển kinh tế thị trường xã hội chủ 




















> Những tiến bộ và sáng tạo trong khoa học kỹ thuật 


“Quy hoạch triển vọng khoa 
học kỹ thuật năm 1856 - 1867” được 
để ra vào năm 1956 là quy hoạch 
phát triển khoa học kỹ thuật dài hạn 
đầu tiên của nước Cộng hòa Nhân 
dân Trung Hoa. Quy hoạch này đã 
dựa trên 13 phương diện, đưa ra 57 
nhiệm vụ khoa học kỹ thuật quan 
trọng, 616 vấn để trung tâm, từ đó 
tiếp tục tổng hợp và để ra 12 nhiệm 
vụ trọng điểm, đồng thời đưa ra 
những quy định chung về thể chế 
công tác nghiên cứu khoa học toàn 
quốc, phương châm sử dụng nhân 
tài hiện có, kế hoạch chung về bối 
dưỡng cán bộ và tỷ lệ phản phối, 
nguyên tắc xảy dựng cơ quan nghiên cứu khoa học v.v., là quy hoạch 
sắp xếp thống nhất trù bị về danh mục, nhân tài, cơ sở và thể chế. Việc 
thực hiện quy hoạch này đã phát huy được vai trò mang tính quyết 
định trong việc xây dựng và phân phối cơ quan nghiên cứu khoa học 
Trung Quốc, điểu chỉnh khoa ngành, chuyên môn ở các trưởng đại 
học, cao đẳng, hình thành và phát triển đội ngũ khoa học kỹ thuật, 
hình thành hệ thống và phương pháp quản lý khoa học cũng như 
thể chế khoa học công nghệ. Cho đến ngày nay, vẫn có thể thấy được 
những ảnh hưởng của quy hoạch này. 


Trong mấy chục năm sau đó, chính phủ Trung Quốc lại tiếp tục 
để ra hàng loạt quy hoạch phát triển khoa học kỹ thuật trung hạn, dài 
hạn lấy thời gian làm cơ sở như “Cương yếu quy hoạch khoa học kỹ 
thuật giai đoạn 1963 ~ 1972”: “quy hoạch phát triển khoa học kỹ thuật 
toàn quốc giai đoạn 1978 - 1985”: “quy hoạch phát triển khoa học kỹ 
thuật giai đoạn 1986 - 2000” và “Cương yếu kế hoạch '5 năm lẫn thứ 
8' (1991 - 1995) và quy hoạch 10 năm phát triển khoa học kỹ thuật 
giai đoạn 1991 - 2000”; “Cương yếu 'kế hoạch 5 năm lần thứ 9' (1996 - 
2000) về phát triển khoa học kỹ thuật toàn quốc và quy hoạch dài hạn 
đến năm 2010”;”Quy hoạch đặc biệt phát triển khoa học kỹ thuật giáo 
dục trong kể hoạch 5 năm lần thứ 10 về phát triển xã hội và kinh tế 
quốc dân (quy hoạch phát triển khoa học kỹ thuật)” v.v.. 





Năm 1385, lẫn đẫu 
tiễn trên thể giới các 
nhà nghiên cứu sinh 
vật của Trung Quốc 
tổng hợp nhản tạo 
insulin ở bỏ. Đây là 
lần tổng hợp nhản 
tạo protein đầu tiễn 
của thế giới, mở ra 
một bước tiến lớn để 
nhắn loại nhận biết 
về sinh mệnh, mở ra 
những bí mật về sinh 
mệnh. 








57 


¬8 


Khoa học kỹ thuật và giáo dục Trung Quốc - 


Ngay 9 tháng 1 năm 
2009, đại hội giải 
thưởng khoa học kỹ 
thuật quốc gia năm 
2008 được tổ chức tại 
Đại lễ đường nhản 
dẫn Bắc Kinh. 


Bắt đầu từ năm 2004, chính phủ Trung Quốc đã để ra quy hoạch 
phát triển khoa học và kỹ thuật trung hạn, dài hạn quốc gia đầu tiên 
trong thế kỷ mới (2006 - 2020), tiến hành triển khai toàn bộ công tác 
khoa học kỹ thuật của những năm này trong thế kỷ mới. 


Ngày 9 tháng 2 năm 2006, Quốc vụ viện đã công bố “Cương yếu 
quy hoạch phát triển khoa học và kỹ thuật quốc dia trung hạn, dài hạn 
(2006 - 2020)” từ lĩnh vực trọng điểm phát triển xã hội và kinh tế quốc 
dân “nhờ vào sự hỗ trợ của khoa học kỹ thuật” để chọn ra 68 nhiệm vụ 
cụ thể, và những chủ để ưu tiên có khả năng giành được những đột 
phá về khoa học kỹ thuật trong tương lai gẵn. 


Kế hoạch khoa học kỹ thuật quốc gia 


Để đi vào thực hiện cụ thể những nhiệm vụ và mục tiêu trong 
quy hoạch phát triển khoa học kỹ thuật trung hạn và dài hạn của đất 
nước, chính phủ Trung Quốc còn thực hiện kế hoạch đặc biệt phát 
triển khoa học kỹ thuật, lĩnh vực khoa học kỹ thuật nòng cốt có ý 
nghĩa quan trọng đổi với an ninh quốc gia và kinh tế quốc dân. Trong 
thời gian thực hiện “kế hoạch 5 năm lẫn thứ 117, kế hoạch khoa học 
kỹ thuật quốc gia xoay quanh mục tiêu phát triển kinh tế xã hội được 
để ra trong “kế hoạch 5 năm lần thứ 117 để giải quyết những vấn để 
còn tổn đọng gây trở ngại cho phát triển kinh tế xã hội, nâng cao sức 
cạnh tranh của doanh nghiệp, bảo vệ an ninh Tổ quốc, hỗ trợ rất lớn 
cho việc xây dựng một xã hội hòa hợp. 


Chương trình cơ bản 


Trong thời kỷ thực hiện “kế hoạch 5 năm lẫn thứ 117 các kế 
hoạch khoa học kỹ thuật quốc gia thông qua đẩy mạnh quản lý vĩ 
mồ, nâng cao trình độ và hiệu quả quản lý, xây dựng một hệ thống 





> Những tiến bộ và sáng tạo trong khoa học kỹ thuật 


kế hoạch khoa học kỹ thuật quốc gia với “trách nhiệm quyển hạn rõ 
rằng, xác định vị trí rõ ràng, cơ cấu hợp lý, vận hành hiệu quả cao” phù 
hợp với nhu cầu phát triển khoa học kỹ thuật và thể chế kinh tế thị 
trường xã hội chủ nghĩa. Trong tương lai, hệ thống kế hoạch mỏ hình 
"3+ 2”sẽ được điều chỉnh thành hai bộ phản là những dự án lớn và 
kế hoạch cơ bản. 


Dự án lớn đã thể hiện mục tiêu chiến lược của quốc gia do 
chính phủ hỗ trợ và tổ chức thực hiện các chiến lược trọng đại như 
phát triển sản phẩm, nghiên cứu chìa khóa phố biến công nghệ quan 
trọng và xảy dựng công trinh lớn. 


Kế hoạch cơ bản bao gồm kế hoạch chủ thể và kế hoạch hướng 
dẫn chính sách. Kế hoạch cụ thể bao gồm kể hoạch nghiên cứu cơ bản 
của quốc gia, kế hoạch hỗ trợ khoa học kỹ thuật của quốc gia, kế hoạch 
phát triển nghiên cứu công nghệ cao của quốc gia, xây dựng nền tảng 
điểu kiện cơ sở khoa học kỹ thuật quốc gia. Kế hoạch hướng dẫn chính 
sách chủ yếu bao gồm kế hoạch "hỏa tinh? kế hoạch “ngọn đuốc”? các 
công trình hướng dẫn sáng tạo công nghệ, sản phẩm mới v.v.. 


Vị trí mới của kế hoạch khoa học kỹ thuật quốc gia 


Để thực hiện một cách toàn diện những nhiệm vụ phát triển 
đã được để ra trong “Cương lĩnh quy hoạch những dự án lớn, lĩnh 
vực trọng điểm và chủ để ưu tiên, đột phá công nghệ, nghiên cứu cơ 


© Liên kết tư liệu 


"Kế hoạch hỏa tinh" là kế hoạch khoa học kỹ thuật mang tỉnh hướng dân đầu tiên 
dựa vào sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật thúc đẩy kinh tế nông thỏn phát triển 
được chính phủ Trung Quốc phê duyệt, Tháng 5 năm 1985, Ủy ban khoa học công 
nghệ nhà nước đã đệ trình yêu cầu đổi với Quốc vụ viện "về việc nắm bắt những dự ˆ 
án khoa học kỹ thuật ngắn hạn, trung bình, nhanh chóng để thúc đấy chân hưng 
kinh tế địa phương? dẫn lời một câu ngạn ngữ nổi tiếng của Trung Quốc "tinh tỉnh 
chỉ hỏa, khả dĩ liêu nguyên" (một đổm lửa nhỏ có thể đốt trụi một cánh đồng - sức 
nhỏ có thể làm nên việc lớn), từ đỏ mà được đặt tên là “kể hoạch hỏa tỉnh” Ngụ ý 
của kế hoạch này là một đổm lửa nhỏ của khoa học. kỹ thuật tất yếu sẽ lan nhanh 
trên khắp các vùng rộng lớn ở nông thôn. Đầu năm 1986, chính phủ Trung Quốc đã 
phê duyệt thực hiện kế hoạch này. 


Mục tiêu phấn đấu của Kế hoạch hỏa tỉnh là: đây nhanh tiến độ xây dựng công 
bán lÀ hóa, tôn hiện; hóa và đô tên hóa ở tung thôn, sức cao ti tà fợng đời sống: 











59 


Khoa học kỹ thuật và giáo dục Trung Quốc - 


\\ sở, xây dựng nến tảng điều kiện cơ sở khoa học kỹ thuật v.v., chính 

= phủ Trung Quốc đã tiến hành xác định lại vị trí mới của tất cả các kế 

rm hoạch khoa học kỹ thuật trong “kế hoạch 5 năm lẫn thứ 117 Chủ yếu 
bao gồm những nội dung sau: 

Thực hiện những dự án lớn, lôi kéo sự phát triển vượt bậc. 

Trong thời kỳ diễn ra “kế hoạch 5 năm lấn thứ 117 tổ chức thực hiện 

trọng điểm hàng loạt những dự án lớn có nền tảng tốt, cần thiết cho 

sự phát triển xã hội và kinh tế quốc dân, nắm bắt kỹ thuật mẫu chốt 

lớn mang tính toàn cục và tính thúc đẩy, mở ra hệ thống kỹ thuật 

và sản phẩm chiến lược quan trọng đẳng cấp tiên tiến thế giới, hồi 

ˆC, dưỡng những doanh nghiệp mang tính chiến lược và những công 

: 2 | ty có sức cạnh tranh quốc tế; xây dựng những công trình mang tính 

tiêu chí, nầng cao địa vị quốc tế của Trung Quốc, tăng thêm niễm tự 

hào và niềm tin vào dân tộc; dốc sức tập trung đột phá ở những lĩnh 

vực trọng điểm, thực hiện phát triển mô hình nhảy vọt cục bộ trong 

sáng tạo khoa học kỹ thuật. 

Thực hiện kế hoạch hỗ trợ khoa học kỹ thuật, giải quyết những 
vấn để nổi bật, phá vỡ mọi sự qò bó. Trên cơ sở kế hoạch phát triển 
khoa học kỹ thuật vốn có của nhà nước, tiếp tục đây mạnh mức độ 
hỗ trợ nghiên cứu khoa học trong các dự án kỹ thuật công ích trọng 
điểm, nhằm vào những vấn đề nổi bật cần phải giải quyết ngay trong 


phát triển xã hội và kinh tế quốc dân, kết hợp xây dựng những công 


Tolkamak - Thiết bị thí 
nghiệm tạo ra nguỗn 
năng lượng sạch từ 
tổng hợp hạt nhân 
nguyễn tử viện vật 
lý plasrma thuộc Viện 
hàn lãm khoa học 
Trung Quốc nghiễn 
cứu và chế tạo tại 
Hợp Phi (tên tiếng 
Anh: EA5T, tên thông 
thường: mặt trời 
nhân tạo]. 








> Những tiến bộ và sáng tạo trong khoa học kỹ thuật 


_=—E= 





“3 
TT 
F z 


Cây cầu nỗi biển 
lớn nhất thể giới — 
cầu vượt biển vịnh 
Hàng Châu, tổng 
chiều dài 36km, 
thông xe vào ngày 
1 tháng 5 năm —_GC 
2008. }7Z 





trình lớn và phát triển trang bị lớn, giải quyết trọng điểm những vấn "`. 
để khoa học lớn liên quan đến đại cục, đa ngành nghề và đa khu vực, /⁄, 
tập trung vào phát triển kỹ thuật nòng cốt, phá vỡ mọi sự gò bó, nâng ` 
cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp, thúc đẩy xã hội phát |C} ZZ 
triển hài hòa. Đồng thời, các ban ngành hữu quan của quốc gia với FAN” | 
tôn chỉ là nâng cao năng lực nắm bắt kỹ thuật ngành nghề và năng 2v _ 
lực sáng tạo tự chủ, trong thời gian thực hiện “kế hoạch 5 năm lần thứ 
11” triển khai nghiên cứu mang tính cơ sở và tính ứng phó trong các 
lĩnh vực ngành nghề như nông nghiệp, lâm nghiệp, khí tượng, thủy 
lợi, địa chấn, hải dương, bảo vệ môi trường, vệ sinh, y tế v.v.. 


Thực hiện kế hoạch nghiên cứu phát triển công nghệ cao, đột 
phá công nghệ tối tân, dẫn dắt tương lai phát triển. Trong thời kỳ “kế 
hoạch 5 năm lần thứ 117 kế hoạch nghiên cứu phát triển công nghệ 
cao quốc gia (kế hoạch 863) sẽ xoay quanh những yêu cầu trong 
nhiệm vụ công nghệ tối tân, chủ yếu theo dõi để điều chỉnh và dẫn 
đầu triển khai, coi dẫn dắt tương lai phát triển là nhiệm vụ trọng _ 
điểm, kiên trì tính chiến lược, tính tối tân, tính dự đoán, thống nhất lcÌ—= 
trù bị sắp xếp nghiên cứu phát triển và ứng dụng tổng hợp công .“Z 
nghệ tối tân. Thông qua việc tăng cường thăm dò nghiên cứu những ˆ ` _ 
công nghệ tối tân, đột phá hàng loạt công nghệ tối tân trọng tâm; 3“ _ 
thông qua tắng cường tổng hợp và sáng tạo công nghệ tối tân, thúc "ƒ 
đẩy mức tăng trưởng của những doanh nghiệp mới, dẫn dắt doanh | 
nghiệp công nghệ cao và doanh nghiệp mới cùng phát triển. = < ” 





Khoa học kỹ thuật và giáo dục Trung Quốc - 


b2 


Thực hiện kế hoạch phát triển nghiên cứu dự án quỹ khoa học tự nhiên quốc gia 
và cơ sở trọng điểm quốc gia, tăng cường sáng tạo ban đầu. Quỹ khoa học tự nhiên 
quốc gia chủ yếu tổ chức nghiên cứu cơ bản mang tính tìm hiểu tự do, thực hiện những 
vấn để phát triển khoa học và 8 vấn để khoa học tối tân được xác định rõ trong “Cương 
yếu quy hoạch” như khoa học cơ bản, khoa học liên ngành và khoa học mới v.v..; kế 
hoạch phát triển nghiên cứu cơ bản trọng điểm quốc gia (kế hoạch 973) chủ yếu tổ 
chức nghiên cứu mục tiêu chiến lược quốc gia theo định hướng nghiên cứu cơ bản, tổ 
chức thực hiện các kế hoạch nghiên cứu khoa học lớn và nghiên cứu khoa học cơ bản 
theo định hướng chiến lược nhu cầu đã được xác định rõ trong “Cương yếu quy hoạch” 


Thực hiện xây dựng nền tảng cơ bản và đảm bảo sáng tạo khoa học kỹ thuật. 
Trong thời kỳ “kể hoạch 5 năm lẫn thứ 11 xây dựng nến tảng, điểu kiện cơ bản khoa 
học kỹ thuật quốc gia dựa theo phương châm “chỉnh hợp, chia sẻ, hoàn thiện, nâng cao; 
tảng cường quy hoạch và thiết kế lên cấp, thông qua những phương thức như lựa chọn 
mới nhất, chỉnh hợp tái cơ cấu, tiếp tục hoàn thiện bố cục, tập trung hỗ trợ xây dựng 
hàng loạt những cơ sở nghiên cứu thí nghiệm, phục vụ nhu cầu lớn của quốc gia, làm 
nổi bật các ngành khoa học mới, khoa học liên ngành và những lĩnh vực còn thiếu, khởi 
động xây dựng hàng loạt phòng thí nghiệm quốc gia, tăng cường xây dựng hệ thống 
phòng thí nghiệm trọng điểm, mạng lưới trạm nghiên cứu quan sát khoa học thực địa; 
xây dựng hệ công nghệ số dựa trên thông tin hóa tài nguyên khoa học kỹ thuật, thúc 
đẩy chia sẻ số liệu khoa học và nguồn tài liệu; xây dựng một số cơ sở dịch vụ tài nguyên 
khoa học kỹ thuật tự nhiên; xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, định lượng và thăm dò quốc 
gia v.v... cung cấp những hỗ trợ điều kiện cơ bản cho phát triển khoa học kỹ thuật. 


Thực hiện kế hoạch hướng dẫn chính sách, tạo một môi trường sáng tạo và cơ chế 
sáng tạo. Kế hoạch hướng dẫn chính sách trong thời kỳ “kế hoạch 5 năm lẫn thứ 11” với 
định hướng chính sách rõ ràng, tăng cường tập trung công tác hỗ trợ trong sáng tạo tự 
chủ của doanh nghiệp, công nghiện hỏa các ngành công nghệ cao, hướng tới mở rộng và 
chuyển đổi thành quả khoa học công nghệ trong nông nghiệp nông thôn v.v., triển khai 
và thực hiện các kế hoạch như “hỏa tỉnh? “ngọn đuốc? sản phẩm mới v.v.. 


“KẾ HOẠCH 863” VÀ NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ CAO 


Khái quát về “Kế hoạch 863” 

Ở Trung Quốc, từ giới khoa học công nghệ cho đến giới doanh nghiệp, từ các nhà 
khoa học cho đến người dân thường, ai ai cũng biết rõ về “Kế hoạch 863” 

Mục tiêu tổng thể của “Kế hoạch 863” là: tập trung một số lực lượng nòng cốt trong 
lĩnh vực công nghệ cao đã chọn lựa, nhằm bắt kịp trình độ tiên tiến của thể giới, thu hẹp 
khoảng cách với những nước phát triển, kéo theo sự tiến bộ khoa học kỹ thuật của những 


> Những tiến bộ và sáng tạo trong khoa học kỹ thuật 


lĩnh vực có liên quan, tạo nên lực lượng nhân tài trình độ cao trong thể 
hệ mới, hình thành những điều kiện chuẩn bị cho các doanh nghiệp 
công nghệ cao trong tương lai, tạo điều kiện cho an ninh quốc phòng, 
kinh tế và xã hội Trung Quốc phát triển theo một trình độ cao hơn vào 
cuối thế kỷ XX, đặc biệt là đầu thế kỷ XXI. 


Ø Liên kết tư liệu 


Ngày 3 tháng 3 năm 1986, bốn nhà khoa học lão thành Vương Đại Hành, Vương Cam 
Xương, Dương Gia Tê và Trần Phương Duẫn đã viết thư cho các lãnh đạo quốc gia, để 
nghị phải theo đuổi trình độ tiên tiến thể giới, phát triển công nghệ cao của Trung 
Quốc. Bức thư này đã được Đặng Tiểu Bình rất coi trọng, đích thân ông đã chỉ đạo: 
Việc này phải quyết định nhanh chóng, không thể chậm trễ hơn nữa. Sau khi tiến 
hành luận chứng khoa học và kỹ thuật một cách rộng rãi, toàn diện và rất nghiêm 
túc, chính phủ Trung Quốc đã phẻ duyệt “Cương yếu kế hoạch phát triển nghiên 
cứu công nghệ cao (kế hoạch 863)” Từ đó, nghiên cửu phát triển công nghệ Cao của. 
Tung tiệc Dưới x vào một, gi đoạn mới. Vì kế SN h ve được để ngh) x vào tháng : 


_ phương tiện truyền án thông v Thùng Du: trở thành một ký hiệu đánh đấu Tủng 
LTD GIAR"EPIiift Đo HA 'CaO. : 


Đăng Tiểu Bình đã 
ghi dòng chữ cho 
"Kế hoạch 863”: nhát 
triển công nghệ cao, 
thực hiện hiện đại 
hóa. 











=—==—= 


64 


Khoa học kỹ thuật và giáo dục Trung Quốc - 


Ngày 28 tháng 11 
năm 2008, chiếc phi 
cơ ARJ21 - 700 đầu 
tiên do Trung Quốc 
tự chế tạo đã cắt 
cánh thành công. 


Thông qua thực hiện “Kế hoạch 8637 Trung Quốc đã xây dựng 
được những doanh nghiệp công nghệ cao, không chỉ tích cực thúc 
đây sự phát triển của công nghệ cao và các ngành nghề khác ở Trung 
Quốc mà còn hỗ trợ công nghệ cao cho việc cải tạo những ngành 
nghề truyền thông. 


Nghiên cứu công nghệ cao trong thời kỳ thực hiện “Kế hoạch 
5 năm lần thứ 11” 


Trong thời kỳ thực hiện “Kế hoạch 5 năm lần thứ 117 với tôn 
chỉ là nâng cao năng lực sáng tạo tự chủ trong lĩnh vực công nghệ 
cao của Trung Quốc, “Kế hoạch 863” luôn kiên trì tính chiến lược, tính 
tối tân và tính dự đoán, lấy trọng tâm là phát triển nghiên cứu công 
nghệ tối tân, thống nhất điều phối triển khai ứng dụng tổng hợp 
công nghệ cao, phát huy đây đủ vai trò dẫn dắt trong việc dùng khoa 
học công nghệ cao để dẫn dắt tương lai phát triển. 


Đường lối chung 


Thông qua tìm hiểu nghiên cứu công nghệ tối tân, cố gắng để 
gặt hái được những bước đột phá qua sự kết hợp giữa công nghệ 
tối tân và nhu cầu to lớn trong sự phát triển tương lai của quốc gia, 














> Những tiến hộ và sáng tạo trong khoa học kỹ thuật 


cung cấp những phương pháp mới và công nghệ mới để giải quyết 
những vấn để ách tắc trong phát triển xã hội và kinh tế quốc dân 
cũng như an ninh quốc gia; nắm bắt những tiêu chuẩn công nghệ và 
công nghệ trung tâm có bản quyền trí tuệ tự chủ, tăng cường tổng 
hợp công nghệ cao, nhằm vào nhu cầu chiến lược của quốc gia, hình 
thành nên hệ thống công nghệ và sản phẩm chiến lược, thúc đẩy 
phát triển vượt bậc của các ngành công nghệ cao. Thông qua ứng 
dụng công nghệ cao và thí điểm công nghiệp hóa, bồi dưỡng các 
ngành mới, thúc đẩy và lôi kéo nâng cấp kỹ thuật doanh nghiệp của 
Trung Quốc và điều chỉnh cơ cấu, tăng tốc tăng trưởng kinh tế của 
Trung Quốc chuyển đổi từ mô hình phụ thuộc vào tài nguyên sang 
mô hình khai thác sáng tạo, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội thiết 
thực bước vào quỹ đạo phát triển khoa học kỹ thuật. 


Bố cục tổng thể 


Trong thời kỳ “Kế hoạch 5 năm lần thứ 117, “Kế hoạch 863” sẽ 
lấy trọng điểm là phát triển nghiên cứu kỹ thuật tối tân trong lĩnh vực 
công nghệ cao như: công nghệ thông tin, công nghệ sinh học và y tế, 
công nghệ nguyên liệu mới, kỹ thuật chế tạo tiên tiến, kỹ thuật năng 
lượng tiên tiến, kỹ thuật tài nguyên môi trường, công nghệ hải dương, 
kỹ thuật nông nghiệp hiện đại, kỹ thuật giao thông hiện đại, kỹ thuật 
thăm dò trái đất và điều hướng v.v... đồng thời thông qua thống nhất 
điều phối các dự án, nhân tài và cơ sở, thúc đẩy xây dựng cơ sở và căn 
cứ phát triển nghiên cứu công nghệ cao. Tiến hành sắp xếp dựa trên 
hai phương diện là chuyên đề và dự án, tổ chức nghiên cứu phát triển. 
Khuyến khích chuyên để tiến hành tìm hiểu sự tối tân của công nghệ, 
với mục tiêu là nâng cao năng lực sáng tạo cơ bản, giành được bản 
quyển trí tuệ tự chủ; dự án lớn là những hạng mục xoay quanh nhụ 
cầu chiến lược quốc gia với mục tiêu là hệ thống thử nghiệm hoặc 
công nghệ lớn; dự án trọng điểm nhắm tới phương hướng công nghệ 
đặc biệt, với mục tiêu là công nghệ trung tâm hoặc chiến lược đơn 
nhất. Trong thời kỳ “Kể hoạch 5 năm lần thứ 117, “Kế hoạch 863” tập 
trung sắp xếp 38 chuyên để và một số dự án, với những dự án lớn thì 
hoàn thiện một dự án và bắt đầu một dự án, với những dự án trọng 
điểm thì chia nhỏ thực hiện. 


Chiến lược trọng điểm 


Công nghệ thông tin: nằm bắt những công nghệ tổi tân có thể 
cùng trao đổi hoặc chuyển nhượng với các nước phát triển, bước vào 


65 


Khoa học kỹ thuật và giáo dục Trung Quốc = 


66 


dây chuyển cung ứng công nghệ thông tin toàn cầu đồng thời hình thành nên ưu thể 
cạnh tranh ở những khâu quan trọng. 


Công nghệ sinh học và y tế: Đột phá một số công nghệ sinh học tối tân, xây dựng 
và hoàn thiện hệ thống sáng tạo công nghệ sinh học mang màu sắc Trung Quốc, lầm 
cho Trung Quốc bước vào hàng ngũ những quốc gia có công nghệ sinh học tiên tiến 
trên thể giới. 

Công nghệ nguyên liệu mới: Đột phá công nghệ gia công tiên tiến, thiết kế, đánh 
giá, đánh dẫu cho nguyên liệu hiện đại, trên cơ sở nghiên cứu khoa học Nano, phát 
triển nguyên liệu và thiết bị Nano v.v.. 


Công nghệ chế tạo tiên tiến: Kết hợp những nhu cầu lớn của kinh tế quốc dân và 
xây dựng quốc phòng, nghiên cứu công nghệ quan trọng, sản phẩm đơn nhất và hệ 
thống tổng hợp v.v.. trong chế tạo tiên tiến. 


Công nghệ năng lượng tiên tiến: Tập trung khai thác tận dụng hiệu quả cao của năng 
lượng tiết kiệm và than đót, chuyển đổi công nghệ, tích cực phát triển năng lượng mới và 
công nghệ năng lượng tái sử dụng, thúc đây đa nguyên hóa năng lượng v.v.. 


Công nghệ tải nguyễn mỗi trưởng: Tập trung đột phả 100 danh mục tải nguyễn và 
công nghệ môi trường quan trọng; hình thành khả năng kỹ thuật thăm dò và khai thác 
dầu khí cũng như các khoáng sản thể rắn trong điều kiện sâu và phức tạp. 


Công nghệ hải dương: Tập trung nắng cao trình độ tận dụng tải nguyễn ở vùng 
biển gần và dự trữ tài nguyên mang tính chiến lược ở vùng biển sâu, phát triển công nghệ 
quan trọng và trang thiết bị lớn trong khai thác những mỏ dấu ở vùng biển gần, mỏ khí ở 
vùng biển sâu, hợp chất nước và khí thiên nhiên cũng như thăm dò tài nguyên dưới đáy 
đại dương. 


Kỹ thuật nông nghiệp hiện đại: Thực hiện các bước đột phá trọng điểm trong việc 
hình thành nên hệ thống kỹ thuật và sáng chế sáng tạo, sản phẩm quan trọng trong kỹ 
thuật tối tần thuộc kỹ thuật nông nghiệp sinh học, kỹ thuật nông nghiệp thông tin, kỹ 
thuật nỏng nghiệp thông minh và kỹ thuật xảy dựng thực phẩm sinh học hiện đại. 


Kỹ thuật giao thông hiện đại: Nẵng cao năng lực sảng tạo tự chủ trong trang thiết 
bị giao thông như xe hơi v.v... tăng cường tiêu thụ, thu hút và tái sáng tạo đổi với những 
kỹ thuật nhập khẩu, nắm bắt kỹ thuật trọng tâm, thực hiện công nghiệp hóa sản phẩm, 
thương hiệu tự chủ v.v.. 


Kỹ thuật thăm dò trải đất và điểu hướng: Tập trung những công trình lớn và những 
nhu cầu ứng dụng lớn trong ngành nghề như: hệ thống thăm dò trái đất tổng hợp của 
quốc gia, hệ thông điểu hướng vệ tỉnh tự chủ, thăm dò mặt trăng, đưa người lên vũ trụ v.v., 
nghiên cứu phát triển kỹ thuật hệ thống viễn thám, thông tin không gian mặt đất, điều 
hướng định vị và cảm biển v.v.. 





> Những tiến bộ và sáng tạo trong khoa học kỹ thuật 


Những tiến triển mới nhất của một số công nghệ tối tân 


Những näm gắn đây, nghiên cứu công nghệ 
tối tân càng quan tâm hơn đến những vấn để cốt 
löi như: những điểm nóng, điểm khó trong đời sống 
nhân dân và phát triển ngành nghề. Trong các mặt 
như nghiên cứu phát triển kỹ thuật nòng cốt tiết 
kiệm năng lượng, giảm khí thải, phát triển công 
nghệ sinh học và kỹ thuật nông nghiệp, thay đổi 
nàng cấp ngành nghề trong công nghệ thông tin, 
kỹ thuật nguyên liệu mới và kỹ thuật chế tạo trang 
bị cũng như việc nghiên cứu phát triển kỹ thuật 
hàng không và công nghệ hải dương v.v.. đều đã 
được tập trung tiến hành triển khai, đột phá hàng 
loạt công nghệ nòng cốt, gặt hái được những thành 
quả lớn và bằng phát minh sáng chế trong bản 
quyển trí tuệ tự chủ, nâng cao năng lực phát triển , 
nghiên cứu công nghệ cao của Trung Quốc và năng 
lực cạnh tranh quốc tế, đặt nền móng phát triển 
cho công nghiệp hóa công nghệ cao. 


Trong lĩnh vực nghiên cứu cơ cấu hệ thống máy tính hiệu suất 
cao Petaflop, để ra năng lực siêu xử lí cơ cấu hệ thống song song và 
hệ thống hồn hợp như xử lí điện toán, truy cập lưu trữ, kết nối thông 
tin, xuất nhập dữ liệu v.v..; chú trọng đến việc phát triển bộ xử lí chíp 
đa lõi (multi-core chip) và chíp bội lõi (many-core) trong và ngoài 
nước, đưa ra phương án thực hiện hệ thống bộ xử lí mới nhất. Hiện 
nay, khung lưới quốc gia của Trung Quốc đã hình thành một năng lực 
tập hợp 25.800 tỷ dấu chấm động và năng lực tổng dự trữ 318TB, xây 
dựng và triển khai hơn 100 ứng dụng khung lưới và điện toán tính 
năng cao, ứng dụng rộng rãi đến các lĩnh vực nghiên cứu khoa học và 
công trình ứng dụng như: thông tin sinh học, nguyên liệu, khí tượng, 
thiên văn, y dược, hàng không, gang thép, giao thông, tài chính, hóa 
học V.V.. 


Trong lĩnh vực nghiên cứu thiết kế nguyên liệu thông minh và 
chế tác kỹ thuật tiên tiến, kỹ thuật công nghệ quét kép phun sương 
đã nghiễn cứu công nghệ mới của vỏi phun lưu lượng khí khác nhau 
và quy luật phân bố chất lượng của các hạt kim loại sau khi quét kép 
phun sương. Thông qua "phương pháp nghịch đảo” thực hiện một sự 
miêu tả chính xác về hình dạng sinh trưởng của phôi thép kết tủa; xây 
dựng một mỏ hình kết tủa với những điều kiện không giống nhau 





Trang tuần lễ hoạt 
động người máy da 
Trường Đại học Khoa 
học Công nghệ Trung 
Quốc tổ chức, những 
người mảy đang tiến 
hành cuặc thi khiêu 
VŨ. 








Khoa học kỹ thuật và giáo dục Trung Quốc - 


_.———_ằ 


68 


như phun đơn, quét phun đơn, phun kép, quét phun kép vxv.. để ra “phương pháp kiểm 
soát nhiệt độ” để giảm bớt lực nhiệt ứng trong các phôi kết tủa kích cỡ lớn, xóa bớt những 
vết nứt nẻ, giảm bớt tình trạng tơi xốp; chế tác thành công hợp kim nhiệt độ cao GH738 và 
phôi kết tủa thành hình dạng phun thép tốc độ cao T15, các hạt nhỏ, đều, độ tỉnh khiết có 
thể lên đến 98%, là chỉ tiêu kỹ thuật cao nhất được báo cáo công khai trên thế giới hiện nay. 


BẢO VỆ BẢN QUYỀN TRÍ TUỆ, KHUYẾN KHÍCH SÁNG TẠO 
KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 


Hệ thống sáng tạo quốc gia là một hệ thống chỉnh hợp nguồn tài nguyên kỹ thuật 
công nghệ toàn xã hội một cách hiệu quả, thúc đẩy sự kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế và 
khoa học công nghệ, hình thành hệ thống tổ chức và chế độ vững mạnh, thúc đẩy lẫn 
nhau trong sáng tạo công nghệ, sáng tạo tri thức, sáng tạo khoa học công nghệ quốc 
phòng, sáng tạo khu vực và dịch vụ môi giới khoa học công nghệ. Dựa trên “Quyết định 
về việc đẩy mạnh sáng tạo kỹ thuật, phát triển khoa học công nghệ cao, thực hiện công 
nghiệp hóa” được chính phủ Trung Quốc ban hành, xoay quanh xây dựng hệ thống sáng 
tạo quốc gia tiến hành triển khai toàn diện, hình thành một cục diện mới mà ở đó sáng 
tạo giữa chế độ và công nghệ cùng thúc đẩy lẫn nhau, kết hợp hữu cơ với nhau. 


Tăng cường quản lý bản quyền trí tuệ 


Khoa học kỹ thuật là động lực lớn thúc đẩy sự phát triển của xã hội nhân loại, trong 
xã hội hiện đại, việc sáng tạo và phát triển của khoa học kỹ thuật cần phải đầu tư rất nhiều 
thời gian, tiền bạc và lao động mang tính sáng tạo của trí tuệ, những nhà sáng tạo thành 
công đương nhiên phải được sở hữu bản quyển trí tuệ và sự báo đáp hợp lý. Như thể, quyển 
lợi và tính tích cực trong sảng tạo của họ mới được bảo vệ, lao động trong sự sáng tạo mới 
tiếp tục được duy trì. Tăng cường bảo vệ bản quyển trí tuệ là nhu cầu tất yếu trong việc bối 
dưỡng và nâng cao năng lực sáng tạo tự chủ. Kiện toàn chế độ bản quyển trí tuệ có một ý 
nghĩa vô cùng quan trọng trong sảng tạo tự chủ và tôi ưu hóa mỏi trường sáng tạo. 


Từ khi bước vào thể kỷ mới đến nay, Mỹ và Nhật Bản lẫn lượt công bố về chính sách 
bản quyển trí tuệ quốc gia, phạm vì bảo vệ ngày càng mở rộng, mức độ bảo vệ cũng 
không ngừng tăng lên, bảo vệ bản quyển trí tuệ đã từ bảo vệ quyền lợi của người sáng 
tạo tri thức phát triển thành một biện pháp hữu hiệu để nâng cao sức cạnh tranh và thúc 
đấy sáng tạo khoa học công nghệ của các doanh nghiệp, công ty thậm chí là cả quốc 
gia, tạo ra hiệu quả kinh tế và xã hội to lớn. Chính phủ Trung Quốc đã coi việc bảo vệ bản 
quyền trí tuệ nâng lên một mức cao trong việc đảm bảo chiến lược quan trọng thúc đẩy 
sáng tạo khoa học công nghệ, xây dựng quốc gia đổi mới tiên tiến, đồng thời nỗ lực để 
thực hiện những chiến lược này. Bộ Khoa học Công nghệ áp dụng hàng loạt các biện 
pháp chính sách và cũng đã đạt được những bước tiến triển lớn. 


Ø Liên kết tư liệu 


› trong khoa học kỹ thuật 








(1) Trong thời kỳ “kế hoạch 5 năm lần thứ 117 xác lập “chiến lược 
bằng sáng chế” là một trong ba chiến lược lớn trong công tác khoa 
học công nghệ, hình thành một mục tiêu phương hướng bản quyền 
trí tuệ trong hoạt động sáng tạo khoa học công nghệ. Thực hiện “chiến 
lược bảng sáng chế” tức là dựa trên cơ sở đi sâu phân tích, nắm bắt 
chắc chắn khoa học công nghệ quốc tế, bố cục cạnh tranh kinh tế 
và trạng thái phát triển, xuất phát từ tiềm lực và những ưu thế sáng 
tạo khoa học công nghệ mới của Trung Quốc, đổi với những hoạt 
động sáng tạo khoa học công nghệ lớn, dựa trên việc nắm bắt mục 
tiêu trọng tâm trong khoa học kỹ thuật và bản quyển trí tuệ, yêu cầu 
triển khai chiến lược, vận dụng chế độ bản quyển trí tuệ tiếp tục hình 
thành cơ chế và thể chế khuyến khích sáng tạo, đẩy nhanh mở rộng 
và ứng dụng thành quả sáng tạo, để hoạt động sáng tạo khoa học kỹ 
thuật không ngừng gặt hái được những đột phá mới, xảy dựng nên 
hệ thống đảm bảo quyển lợi kỹ thuật với sự hỗ trợ là bản quyển trí 
tuệ tự chủ. 


(2) Hoàn thiện chế độ quản lý bản quyền trí tuệ kế hoạch khoa 
học công nghệ. Năm 2002 văn phòng Quốc vụ viện đã chuyển tiếp 
công bố của Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Tài chính “Những quy định 
về việc quản lý bản quyển trí tuệ thành quả nghiên cứu các dự án kế 
hoạch nghiên cứu khoa học quốc gia; năm 2003, Bộ Khoa học Công 
nghệ công bố “quy định về việc tăng cường công tác quản lý bản 
quyển trí tuệ kế hoạch khoa học công nghệ quốc gia”. Những văn 
kiện trên quy định rõ ràng, cẩn phải coi việc sử dụng và bảo vệ bản 
quyển trí tuệ như quyển sáng chế, quyền lai giống cây mới, tác quyền 
phần mềm máy tính, bí mật công nghệ v.v.. là mục tiêu quan trọng 
để thực hiện các kế hoạch khoa học công nghệ, đồng thời thực hiện 
trách nhiệm quản lý bản quyển trí tuệ đối với những đơn vị quản lý 


68 





Khoa học kỹ thuật và giáo dục Trung Quốc = 


7ö 


kế hoạch khoa học công nghệ, đơn vị đảm nhận dự án, nhẫn viên 
tham gia dự án trong các khảu đăng ký dự án, lặp dự án, xem xét, 
chấp hành, nghiệm thu. Ngoài ra, còn giải quyết cơ bản những vấn 
để còn chưa rõ về quyển lợi, trách nhiệm về bản quyển trí tuệ trong 
các dự án kế hoạch khoa học công nghệ của Trung Quốc từ nhiều 
năm nay. Hiện nay, trong kế hoạch 863, chế độ quản lý kế hoạch phát 
triển khoa học công nghệ và hợp đồng dự án đều đã thêm vào nội 
dung về bản quyển trí tuệ, làm sáng tỏ các hạng mục gọi thầu phía 
nam đổi với những dự án khoa học công nghệ đặc biệt lớn đếu đưa 
ra yêu cầu mục tiêu về bản quyển trí tuệ. 


(3) Trong lĩnh vực phát triển khoa học công nghệ trọng điểm, 
triển khai phân tích trạng thái xu thế bằng sáng chế, đưa ra những đổi 
sách bản quyển trí tuệ cho hoạt động sáng tạo khoa học công nghệ. 
Bộ Khoa học Công nghệ đã lẫn lượt nhằm vào những dự án lớn như 
xe điện động, chức năng hệ gien, tiết kiệm điện, ngành chế biển sữa 
v.v.. để tổ chức thành những tiểu ban công tác với sự tham dự của các 
chuyên gia về luật bản quyển trí tuệ, chuyên gia kỹ thuật, nhân viên 
thực vụ bản quyền trí tuệ, nhân viên thẩm tra bằng sáng chế, cơ quan 
và nhân viên phân tích thỏng tin, nhằm vào những lĩnh vực chuyên 
môn để thu thập chỉnh lý thông tin bằng sáng chế và không cấp bằng 
sáng chế, hình thành một kho số liệu về bằng sáng chế trong lĩnh vực 
chuyên môn, thông qua phân tích tình hình quyển lợi và phân tích kỹ 
thuật, để ra đối sách và mục tiêu về bản quyển trí tuệ của Trung Quốc 
trong các hoạt động nghiên cứu khoa học triển khai ở những lĩnh vực 
có liên quan. 

(4) Xây dựng cơ chế hỗ trợ bản quyển trí tuệ. Theo những quy 
định trong những văn kiện cỏ liên quan của Bộ Khoa học Công nghệ, 
bộ tài chính như “trong kinh phí dành cho các kế hoạch nghiên cứu 
khoa học của nhà nước, có thể duyệt chỉ phí về bản quyền trí tuệ” Bộ 
Khoa học Công nghệ đã lẫn lượt thành lập quỹ hỗ trợ dự án nghiên 
cứu chuyển gien thực vật quốc gia xin bằng sáng chế và quyển hạn 
trong nhân giống thực vật mới, quỹ hỗ trợ bảng sáng chế quốc tế cho 
kế hoạch 863 v.v„z khuyến khích và hỗ trợ những thành quả của các 
dự án, kế hoạch khoa học kỹ thuật quốc gia xin bằng sáng chế trong 
và nggäi nước. 

(5) Đẩy mạnh xây dựng hàng loạt những liên minh bản quyền 
trí tuệ với đầu mỗi là hợp tác kỹ thuật và chia sẻ bản quyền trí tuệ. 
Với sự chỉ đạo trong kế hoạch khoa học kỹ thuật quốc gia, Bộ Khoa 





> Những tiến hộ và sáng tạo trong khoa học kỹ thuật 


học Công nghệ đã cùng với những ban ngành có liên quan xây dựng liên mỉnh chiến lược 
thông tin di động đời thứ 3 và liên minh chiến lược xe điện động v.xv.. 


(6) Triển khai bồi dưỡng bản quyển trí tuệ, nâng cao năng lực quản lý bản quyền 
trí tuệ của các chủ thể sáng tạo khoa học kỹ thuật. Tập trung hướng đến công tác bồi 
dưỡng tuyên truyền bản quyền trí tuệ do những đơn vị đảm nhận dự án kế hoạch khoa 
học kỹ thuật triển khai, kết hợp phân tích trạng thái xu thể của bằng sáng chế trong 
những lĩnh vực có liên quan, nhằm vào những đặc tính của việc bảo vệ, để nghị xin bản 
quyển trí tuệ trong hoạt động sáng tạo khoa học công nghệ ở những lĩnh vực có liên 
quan, tiến hành bổi dưỡng huấn luyện một cách có định hướng đổi với các lãnh đạo 
đơn vị chịu trảnh nhiệm thi hành dự ản, những người phụ trách dự án và các nhẫn viên 
phát triển nghiên cứu. 


Những năm gần đây bước tiến trong sáng tạo khoa học công nghệ của Trung Quốc 
không ngừng được đẩy nhanh, năm 2007, đăng ký thành quả khoa học kỹ thuật lên đến 
34.170 dự án, tăng hơn 3.600 dự án so với năm 2003, tổng số giải phát mình sáng chế quốc 
gia, giải thưởng tiến bộ khoa học kỹ thuật quốc gia cũng có xu hướng gia tăng rõ rệt. 

Số lượng bản quyển trí tuệ tự chủ mới tăng lên như cỏ mọc sau mưa xuân, trong số 
bản quyển trí tuệ, số lượng xin cấp bằng phát minh sáng chế có chứa hàm lượng sáng tạo 
khoa học kỹ thuật cao nhất đều tăng lên rất nhanh, hiện nay, số lượng bằng phát minh 
sáng chế của Trung Quốc xếp thứ 4 trên thế giới, chỉ đứng sau Mỹ, Nhật Bản và Liên minh 


Biểu đỗ 3 - 1: 
Tình hình giải thưởng phát minh sáng chế khoa học kỹ thuật quốc gia, 
giải thưởng tiến bộ khoa học kỹ thuật quốc gia (2003 - 2007) 


Hang mục „_ Giải thưởng phát minh Giải thưởng tiến bộ 
vàn sáng chế khoa học kỹ thuật 5 khoa học kỹ thuật 
255 
244 236 241 riá 
250[ ¿6 &=3 ` —— 
200 
150 





2003 2004 2005 2006 2007 Năm 


Nguän số liệu: <Niễn giảm thống kẽ Trung Quốc năm 2008> 


71 


Khoa học kỹ thuật và giáo dục Trung Quốc - 


72 


châu Âu, trở thành nước lớn trên thế giới về bản quyển trí tuệ. Cùng với việc các doanh 
nghiệp Trung Quốc ngày càng hòa nhập vào thế giới, việc vận dụng bản quyển trí tuệ để 
bảo vệ lợi ích của mình cũng ngày càng được coi trọng, từ năm 2000 đến nay, số lượng đề 
nghị cấp bằng sáng chế quốc tế được đệ trình lên thông qua “điều lệ hợp tác bằng sáng 
chế” đã vượt quá tốc độ tăng trưởng là 309%, đến năm 2006 đã nhảy lên vị trí thứ 10 của 
thế giới, điểu đó cho thấy năng lực sáng tạo khoa học kỹ thuật cũng như ý thức bảo vệ 
bản quyền trí tuệ của các doanh nghiệp Trung Quốc đang ngày một nâng cao. 


Biểu đỗ 3 - 2: 
Ba loại phát minh đề nghị cấp bằng sáng chế trong và ngoài nước 
(giai đann 1880 - 2007) 


[ mem | mm | sớm | mm | 5à | 28 | ø3—- 
[ Muwe | mm | Mộ | s® | vam | mm | xem 


[ NghưC | M | M2 | 3A6 | 852 | MơA | 052. 





Đơn vị: tấm 

Nguồn số liệu: <Niễn giám thống kê Trung Quốc 2008> 
XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHÁP QUY THÚC ĐẨY SÁNG TẠO KHOA HỌC KỸ THUẬT 

Thông qua việc sửa đổi bổ sung “Luật khoa học kỹ thuật tiến bộ” và ban bố “Luật 
thuế thu nhập doanh nghiệp của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" đã tạo nên một 
môi trường pháp luật tốt đẹp để nâng cao khả năng sảng tạo tự chủ của Trung Quốc, xây 
dựng quốc gia sáng tạo kiểu mẫu mới. 

"Luật khoa học kỹ thuật tiến bộ" 

"Luật khoa học kỹ thuật tiến bộ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa” được thông 
qua vào ngày 29 tháng 12 năm 2007 trong phiên họp lần thứ 31 của Ủy ban Thường 


vụ Quốc hội. Sau khi sửa đổi bố sung, "Luật khoa học kỹ thuật tiến bộ" được chính 
thức áp dụng thi hành vào ngày 1 tháng 7 năm 2008. 


> Những tiến hộ và sáng tạo trong khoa học kỹ thuật 


Sau khi sửa đổi bố sung, "Luật khoa học kỹ thuật tiển bộ" trên 
cơ sở giữ lại những đặc điểm như hỗ trợ nghiên cứu cơ sở, nghiên 
cứu công nghệ cao và công nghiệp hóa công nghệp cao, phát triển 
mở rộng nghiên cứu kỹ thuật nông nghiệp, đảm bảo quyển lợi hợp 
pháp của các nhân viên khoa học kỹ thuật, nẵng cao hiệu quả vận 
hành của các cơ quan phát triển nghiên cứu, từ đó tiếp thu những 
kinh nghiệm thành công trong cải cách và phát triển khoa học kỹ 
thuật của Trung Quốc, hướng vào những vấn để cản trở sự tiến bộ 
của khoa học kỹ thuật hiện nay, kết hợp với nhu cầu tăng cường sáng 
tạo tự chủ trong thời đại mới, xây dựng quốc gia sáng tạo kiểu mới, 
tiến hành hàng loạt sáng tạo đổi mới về thể chế, cơ chế và chế độ. 


"Luật khoa học kỹ thuật tiến bộ" chủ yếu bao gồm những nội 
dung sau: 


Xác định rõ mục tiêu, phương hướng và chiến lược trong tiến 
bộ khoa học kỹ thuật xã hội và phát triển khoa học kỹ thuật quốc gia 
trong thời ký mới, đưa việc nắng cao nắng lực sảng tạo tự chủ, xảy 
dựng quốc gia sáng tạo kiểu mới vào điều lệ luật pháp, nhấn mạnh 
“nhà nước kiên trì quan điểm phát triển khoa học, thực hiện chiến 
lược dùng khoa học giáo dục chấn hưng đất nước”; xác định rõ chức 
trách của chính phủ trong việc thúc đẩy khoa học kỹ thuật tiến bộ, 
tiếp tục xác định rõ hơn nữa đấu tư tài chính trọng điểm của chính 
phủ vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng và điều kiện cơ sở, cơ sở nghiên 
cứu của khoa học kỹ thuật và các lĩnh vực nghiên cứu công nghệ tối 
tân có liên quan chặt chẽ với sự phát triển xã hội và xây dựng kinh tế 
v.v.; nhấn mạnh vị trí chủ thể sáng tạo khoa học kỹ thuật của doanh 
nghiệp, coi hệ thống sáng tạo kỹ thuật với chủ thể là xây dựng doanh 
nghiệp, kết hợp chặt chẽ giữa sản xuất, giảng dạy và nghiên cứu 
là điểm đột phá trong xây dựng hệ thống sáng tạo quốc gia; nhấn 
mạnh những biện pháp khuyến khích đối với chủ thể sáng tạo khoa 
học kỹ thuật; nhấn mạnh chia sẻ xã hội trong tài nguyên khoa học kỹ 
thuật công cộng. 


Các bộ luật liên quan đến khoa học kỹ thuật 


"Luật thuế thu nhập doanh nghiệp của nước Cộng hòa Nhân 
dần Trung Hoa" được thông qua vào ngày 16 tháng 3 năm 2007 trong 
phiên họp lần thứ 5 của Quốc hội khóa 10, được chính thức thi hành 
vào ngày 1 tháng 1 năm 2008. "Luật thuế thu nhập doanh nghiệp của 
nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" đã thống nhất tỷ lệ thuế đầu tư 
trong và ngoài nước. Bất kể là đầu tư nước ngoài hay trong nước, tiêu 
chuẩn thuế đều là 25%. Đồng thời, để khuyến khích phát triển các 


73 


74 


Khoa học kỹ thuật và giáo dục Trung Quốc - 


Trong thời gian diễn 
ra Triển lãm Phản 
mềm quốc tế Trung 
Quốc lẫn thứ 11, hoạt 
động ký tên vào tăm 
pa-nỏ kêu qọi “Kiên 
trì sử dụng phần 
mềm bản quyển” 
nhận được sự hưởng 
ứng tích cực của 
quản chúng. 








doanh nghiệp khoa học công nghệ cao nên thuế áp dụng đổi với tất 
cả các doanh nghiệp này đểu là 159. 


Năm 2007, các địa phương liên tục để ra những quy định pháp 
quy về khoa học kỹ thuật mang đặc trưng của mình để khuyến khích 
sáng tạo tự chủ. Những nơi như: Thượng Hải, Thẩm Quyển, Chu Hải 
và Tế Nam v.v.. đều lẫn lượt sửa đổi bố sung và đưa ra những quy 
định giải thưởng khoa học kỹ thuật, một là mức giải thưởng và kinh 
phí cho các giải thưởng được nảng lên rất cao; hai là điểu chỉnh đổi 
tượng giải thưởng, từ chương trình giải thưởng đổi thành giải thưởng 
toàn diện kết hợp giữa chương trình, đoàn thể và nhân tài; ba là hoàn 
thiện trình tự công tác xét giải thưởng khoa học kỹ thuật, ví dụ như ở 
Thẩm Quyến đã bỏ đi khâu tiến cử nhận giải, thực hiện tự do tham gia 
xét giải; bốn là khuyến khích lực lượng xã hội tham gia lập giải, như ở 
Thẩm Quyến, thông qua các lực lượng xã hội đăng ký giải thưởng với 
chính phủ để xin hỗ trợ một mức vốn tài chính nhất định nào đó. Tỉnh 
Quể Châu đã để ra "Điều lệ phát triển công nghiệp kỹ thuật cao tỉnh 
Quế Châu”, quy định chính phủ thiết lập vốn dự án phát triển doanh 
nghiệp khoa học kỹ thuật mới, hỗ trợ các doanh nghiệp khoa học 
công nghệ mới phát triển, đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp công 
nghệ mới cần trích ra ít nhất 5% thu nhập bán hàng mỗi năm cho chỉ 
phí phát triển khoa học kỹ thuật, để dùng vào việc sáng tạo khoa học 
kỹ thuật của doanh nghiệp. 


_ NHỮNGTHÀNH QUÁ 
CỦA VIỆC CÔNG NGHIỆP HÓA 
KỸ THUẬT CAO 





Khoa học kỹ thuật và giáo dục Trung Quốc = 
ma << 


76 


Hàng loạt hoạt động khoa học công nghệ thúc đẩy chuyển đổi thành quả kỹ thuật 
công nghệ cao như kế hoạch ngọn đuốc, kế hoạch sản phẩm mới trọng điểm quốc gia, 
quỹ sáng tạo kỹ thuật các doanh nghiệp nhỏ và vừa, kiểu mẫu khoa học kỹ thuật, dự án 
công nghiệp hóa kỹ thuật cao v.v.. không ngừng đạt được những tiến triển mới, thúc đẩy 
một cách hiệu quả sự phát triển nhanh chóng và bền vững của kinh tế Trung Quốc. 


THÀNH QUẢ VÀ NHỮNG LĨNH VỰC QUAN TRỌNG 
CỦA CÔNG NGHIỆP HÓA CÔNG NGHỆ MỚI 


Những lĩnh vực quan trọng của công nghiệp hóa công nghệ mới 


"Để cương quy hoạch phát triển xã hội và kinh tế quốc dẫn trong kế hoạch 5 năm 
lần thứ 11" đã nêu rõ 4 ngành công nghiệp công nghệ cao cần tập trung phát triển, đó 
là: ngành chế tạo điện tử thông tin, công nghiệp sinh học, công nghiệp hàng không vũ 
trụ và công nghiệp nguyên liệu mới, dựa trên yêu cầu đổi với sự tập trung của các doanh 
nghiệp, phát triển quy mô và mở rộng hợp tác quốc tế, thúc đẩy nhanh chóng các doanh 
nghiệp công nghệ cao từ hướng coi lắp ráp gia công là việc chủ đạo phát triển theo 
hướng chế tạo nghiên cứu phát triển tự chủ, tiến tới công nghiệp hóa các thành quả mới 
trong sáng tạo tự chủ, lôi kéo những doanh nghiệp đi đầu về sức cạnh tranh nòng cốt, 
một số cơ sở công nghiệp tập hợp những hiệu ứng nổi bật, một số doanh nghiệp công 
nghệ cao đa quốc gia và một số thương hiệu nổi tiếng có bản quyền trí tuệ tự chủ. 


Ngành chế tạo điện tử thông tin 


Dựa trên xu hướng chung của số hóa, mạng hóa và trí năng hóa, tập trung phát 
triển các ngành công nghiệp trọng điểm như: vi mạch (IC), phần mềm và linh kiện kiểu 
mẫu mới, tập trung bỏi dưỡng các nhóm doanh nghiệp thông tin như điện tín cáp quang, 
thông tin vô tuyến, điện toán tính năng cao và thiết bị mạng v.v.. xây dựng các cơ sở công 
nghiệp về phần mềm, vi điện tử, điện quang v.v.. thúc đấy hình thành dây chuyển doanh 
nghiệp điện quang. Phát triển kỹ thuật nòng cốt trong các doanh nghiệp thông tin, tăng 
cường khả năng sáng tạo và sức cạnh tranh, kéo theo dây chuyển doanh nghiệp. 


Công nghiên sinh học 


Phát huy ưu thể kỹ thuật và ưu thế tài nguyên sinh học riêng của Trung Quốc, 
hướng đến những nhu cầu lớn trong các lĩnh vực như: sức khỏe, nông nghiệp, bảo vệ 
môi trường, năng lượng và nguyên liệu v.v.. phát triển trọng điểm y dược sinh học, nông 
nghiệp sinh học, năng lượng sinh học và chế tạo sinh học. Thực hiện những công trình 
dự án của công nghiệp sinh học, nỗ lực thực hiện kỹ thuật nòng cốt trong công nghiệp 
sinh học và những đột phá mới trong chế tạo nghiên cứu sản phẩm quan trọng. Kiện 
toàn chế độ tiếp cận thị trường, bảo vệ nguồn tài nguyên sinh học vốn có, đảm bảo an 
hinh sinh học. 


> Những thành quả của việc công nghiệp hóa kỹ thuật cao 





_77 


Tại Trung tâm Nghiên  ' 
cửu gien của công ty 

cổ phần Trách nhiệm 
hữu hạn Y được 
sinh học Trương 
Giang ở Phúc Đản, | 
Thượng Hải, nhẫn 
viễn nghiễn cứu phát 
triển đang bản rộn 
tiến hành công tác 

lập trình chức nãng 

kết cấu protein, 





Công nghiệp hàng không vũ trụ 


Kiên trì kết hợp gần xa, kết hợp quân dân, kết hợp phát triển 
tự chủ và hợp tác quốc tế, phát triển máy bay cỡ nhỏ, máy bay cỡ 
lớn, máy bay trực thăng và động cơ tiên tiến, thiết bị chuyên chở, mở 
rộng thầu phụ sản xuất, đây nhanh công nghiệp hóa; thúc đẩy công 
nghiệp hàng không từ hình thức ứng dụng thử nghiệm chuyển đổi 
sang hình thức dịch vụ nghiệp vụ, phát triển vệ tỉnh và ứng dụng vệ 
tinh như thông tin, điểu hướng và viễn thám, hình thành dây chuyển 
doanh nghiệp hàng không không gian, mặt đất và chế tạo sản phẩm 
cuối, điểu hành dịch vụ v.v.. 


Công nghiệp nguyễn liêu mới 


Xoay quanh những nhu cầu phát triển các ngành công nghiệp 
như: thông tin, sinh học, hàng không vũ trụ, trang thiết bị lớn và 
năng lượng mới v.v.. phát triển trọng điểm các doanh nghiệp sản xuất 
nguyên liệu chức năng đặc chủng, nguyên liệu kết cấu tính năng cao, 
nguyên liệu Nano, nguyên liệu phức hợp và nguyên liệu tiết kiệm 
năng lượng bảo vệ môi trường v.v.. xây dựng và hoàn thiện hệ thống 
sảng tạo nguyên liệu mới. 


Khái quát tình hình phát triển công nghiệp hóa công nghệ 
cao 

Những năm gần đây, ngành công nghiệp công nghệ cao của 
Trung Quốc luôn giữ mức phát triển tương đối nhanh, sức cạnh tranh 











Khoa học kỹ thuật và giáo dục Trung Quốc = 





78 


trên thị trường quốc tế của những sản phẩm công nghệ cao từng bước được nâng lên. 
Năm 2007, ngành công nghiệp công nghệ cao đạt được tổng mức giá trị công nghiệp 
lên đến 5.046,1 tỷ nhân dân tệ, tăng 20,2% so với năm trước; hoàn thành giá trị gia tăng 
ở mức 1.162,1 tỷ nhân dẫn tệ, tăng 15,6% so với năm trước, thúc đấy rõ rệt tính hiệu quả 
trong chuyển đổi thành quả công nghệ cao. 

Ø Liên kết tư liệu 


Năm 2007, J Hiệt chế tạo thiết bị điện tử và m.== tin thực hiện giá trị sản phẩm lên đến 2.508,8 tỷ nhân dẫn tệ, 
chiếm 48,7% tổng giả trị sản phẩm; máy tỉnh điện tử và ngành chế tạo thiết bị văn phòng thực hiện mức giả trị 
sản phẩm là 1485,9 tỷ nhản dân tệ, chiếm 29,4% tổng giá trị sản phẩm; ngành chế tạo y dược thực hiện mức giá 
trị sản phẩm là 636,2 tỷ nhân dân tệ, chiếm 12,6% tổng giá trị sản phẩm. Trong năm 2007, tổng ngạch xuất khẩu 
mậu dịch các sản phẩm công Nghệ cao của Trung Quốc. là 347,8 tỷ U5D, tăng 23,6% so với năm trước; tỷ trọng 
kim ngạch xuất khẩu mậu dịch của các sản phẩm công nghệ cao chiếm đến 28,6% tổng ngạch xuất khẩu mậu - 
dịch toàn bộ các sản phẩm. 
Năm 2007, ngành công nghiệp công nghệ cao hoàn thanh mức đầu tư 348,4 tỷ nhân dẫn tệ, tăng lên 195,8 tỷ 
tài sản cố định, thi công 7.702 dự án, mở thêm 4.190 dự án mới, các dự án đi vào sản xuất là 2.729 dự án. Về mặt - 

_ hoàn thành mức đầu tư, ngành ‹ chế: tạo thiết bị. điện tử và thông: tin hoàn thành mức đầu tư 187,1 tỷ nhân dân 
tệ, chiếm. 537% tổng \ mức đầu tư; ngành ‹ chế tạo y dược hoàn thành mức đầu I tư 82/8 tỷ nhân dân tệ, chiếm 
23,89 tổng đầu tư ngành chế tạo thiết bịvà dụng cụytế hoàn thành mức đầu. tư29/8 tỷ nhân dân tệ, chiếm. 8,59% 

_ tổng. đầu tư. 





Huy động kinh phí hoạt động khoa học kỹ thuật và nhân viên công tác 


Năm 2007, số nhân viên làm việc trong các hoạt động khoa học kỹ thuật của ngành 
công nghiệp công nghệ cao lên đến gần 480.000 người, trong đó nhà khoa học và kỹ sư 
là 340.000 người; mức huy động kinh phí cho hoạt động khoa học kỹ thuật là 94,7 tỷ nhân 
dẫn tệ, trong đó số tiển của các doanh nghiệp là 81 tỷ nhân dẫn tệ, chiếm 85,5 % tổng 
mức kinh phí; kinh phí chỉ tiêu vào các hoạt động phát triển sản phẩm mới đạt mức 65,2 
tỷ nhân dẫn tệ; kinh phí chỉ tiêu cho việc cải tiến kỹ thuật của ngành công nghệ cao là 21,1 
tỷ nhãn dẫn tệ, kinh phí chỉ tiêu vào việc nhập kỹ thuật là 13,1 tỷ nhẫn dân tệ, kinh phí thu 
hút tiêu thụ kỹ thuật nhập khẩu là 1,4 tỷ nhân dân tệ, kinh phí chỉ tiêu vào việc mua kỹ 
thuật trong nước là 1,1 tỷ nhần dần tệ; số cơ quan doanh nghiệp khoa học kỹ thuật là 2.217 
đơn vị, nhân viên làm việc trong các cơ quan khoa học kỹ thuật là hơn 240.000 người, 
kinh phí chỉ tiêu đạt 47,8 tỷ nhân dân tệ. Xét từ mặt ngành nghề, năm 2007, tổng ngạch 
huy động kinh phí trong hoạt động khoa học kỹ thuật chế tạo thiết bị điện tử và thông 
tin chiếm 57,1% tổng ngạch huy động kinh phí cho các hoạt động khoa học kỹ thuật, các 
ngành công nghệ cao, ngạch huy động kinh phí cho các hoạt động khoa học kỹ thuật của 
các ngành chế tạo máy tính điện tử và thiết bị văn phòng, ngành chế tạo y dược, ngành 
chế tạo dụng cụ hàng không vũ trụ, ngành chế tạo dụng cụ và thiết bị y tế có tỷ lệ lẫn lượt 
là 15,59%; 13,4%; 7,600 và 6,306, 

















Biểu đổ 4 - I: 
Tình hình đầu tư vào các hoạt động khoa học kỹ thuật 
của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngành sản xuất công nghệ cao năm 2007 


x1 
ki 
mm 
Vạn Nhân dântệ ==ằ== Kinh phí cải tiến kỷ thuật «xe Kinh phí hoạt động kỹ thuật Š 
9000000 bà 
8000000 = 
7000000 S 
mm" 
6000000 sh 
Ly 
5000000 
R3 
4000000 đt = s 
3000000 e tị _ © = 
km .= vò 1 võ Z7 1 “4 
2000000L - = họ Ư} ø. s $..a 
NO g # j tứ 
1000000L # Ÿ = Sở an E 
F4 XÃ 
Ũ 


Ngành chếtạo Ngành chếtạo Ngành chếtạo Ngành chế tạo Ngành chế tạo Tổng cộng 
máymócva  máytinhđiện thiếtbiđiệntử dụng cụ hàng y dược 

thiết bị dụng tửväthiếtbi  vàthôngtin — không vũtrụ 

cụ y tế văn phòng 


Nguốn số liệu: <Niễn giảm thống kê Trung Quốc năm 2008> 


Lượng bằng sáng chế trong ngành công nghệ cao 


Năm 2007, tổng cộng có 34.446 hạng mục thuộc ngành công nghệ cao xin cấp bảng 
sảng chế, có 13.386 hạng mục cỏ bằng phát minh sáng chế. Xét từ phương diện cấp bằng 
phát minh sáng chế, năm 2007 có 6.532 hạng mục trong ngành chế tạo thiết bị điện tử và 
thông tin được cấp bằng phát minh sáng chế, chiểm 48,8% tổng số bằng sáng chế được 
cấp trong ngành công nghệ cao; có 2.482 hạng mục trong ngành chế tạo y dược được cấp 
bằng phát minh sáng chế, chiếm 18,5%; các ngành chế tạo máy tính và thiết bị văn phòng, 
ngành chế tạo thiết bị hàng không vũ trụ và ngành chế tạo thiết bị và dụng cụ y tế có số 
bằng phát minh sáng chế lẫn lượt là 3.210, 270 và 892 hạng mục, lẫn lượt chiếm 249%, 2% 
và 6,7% tổng số bằng phát minh sáng chế trong ngành công nghệ cao. 


Ngành chế tạo thiết bị điện tử và thông tin, các doanh nghiệp lớn có 4.829 hạng 
mục được cấp bằng sáng chẽ, tăng gấp 2,8 lẫn so với những doanh nghiệp vừa và nhỏ; 
các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực chế tạo máy tính và thiết bị văn phòng có 2.532 hạng 
mục được cấp bằng sáng chế, gấp 3,7 lần so với những doanh nghiệp vừa và nhỏ; các 
doanh nghiệp lớn trong ngành chế tạo thiết bị hàng không vũ trụ có số bằng phát minh 
sảng chế cao hơn so với các doanh nghiệp vừa và nhỏ; nhưng số bằng sáng chế được cấp 
cho các doanh nghiệp lớn trong các ngành chế tạo y dược, chế tạo thiết bị và dụng cụ y 
tế lại thấp hơn so với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. 


> Những thành quả của việc công nghiệp hóa kỹ thuật cao 





9 





8Ũ 


Khoa học kỹ thuật và giáo dục Trung Quốc =< 








Mö hình lá chắn 
phức hợp do Tập 
đoàn đường sắt 
Tunel Trung Quốc tự 
nghiên cứu thiết kế. 








Trong các ngành chế tạo y dược và ngành chế tạo thiết bị hàng không vũ trụ, các 
doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có cổ phần của nhà nước có số bằng phát minh 
sáng chế cao hơn so với những doanh nghiệp đầu tư nước ngoài; trong các ngành chế tạo 
thiết bị và dụng cụ y tế, chế tạo thiết bị điện tử và thông tin và chế tạo máy tính và thiết bị 
văn phòng, các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có cổ phần của nhà nước lại có 
số bảng phát minh sáng chế ít hơn so với các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. 


Sự phát triển của những khu vực ngành công nghệ cao 


Năm 1988, Chính phủ Trung Quốc bắt đầu phê duyệt xây dựng những khu vực 
phát triển ngành công nghệ cao ở cấp quốc gia. Với sự hỗ trợ và chỉ đạo trong những 
chính sách liên quan của quốc gia, việc xây dựng những khu vực ngành công nghệ cao 
của Trung Quốc không ngừng phát triển, các doanh nghiệp trong khu vực liên tục gia 
tăng, mức độ tập hợp trong khu vực cũng tiếp tục được đẩy nhanh, các quần thể doanh 
nghiệp được hình thành nhanh chóng. Đến cuối năm 2007, những khu vực phát triển 
ngành công nghệ cao cấp quốc gia đã từ 27 khu vực vào năm 1990 tăng lên 54 khu vực, 
số lượng doanh nghiệp trong các khu vực cũng từ mức hơn 1.600 doanh nghiệp tăng lên 
hơn 48.000 doanh nghiệp, số nhân viên công tác trong các ngành công nghệ cao từ mức 
123.000 người tăng lên thành 6.502.000 người; tổng doanh thu và tổng giá trị sản phẩm 
vào năm 2007 lẫn lượt là 5.500 tỷ nhân dần tệ và 4.400 tỷ nhân dân tệ, lẫn lượt gấp 726 
lần và 769 lần so với năm 1990. Các công viên công nghệ cao và những khu vực phát triển 
kinh tế kỹ thuật đã trở thành khu vực tập trung quan trọng của các ngành công nghệ cao 
ởTrung Quốc. 


> Những thành quả của việc công nghiệp hóa kỹ thuật cao 


Trong thời kỳ thực hiện “kế hoạch 5 năm lẫn thứ 117 Bộ Khoa học Công nghệ đã để 
ra “Quyết định về việc tiếp tục hỗ trợ phát triển các khu vực phát triển ngành công nghệ 
cao của quốc gia” và “Cương yếu sảng tạo kỹ thuật ở những khu vực phát triển ngành công 
nghệ cao quốc gia; đưa ra những ý kiến mang tính chỉ đạo quan trọng đối với việc “kinh 
doanh lần thứ 2” (start a new undertaking} của khu vực công nghệ cao, khu vực công nghệ 
cao bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ mới với tiêu chí là “kinh doanh lần thứ 2” 


Kinh phí hoạt động khoa học công nghệ 


Năm 2007, tổng ngạch huy động kinh phí vào các hoạt động khoa học công nghệ 
cao của các doanh nghiệp trong khu vực công nghệ cao đạt mức 217,99 tỷ nhân dân tệ, 
kinh phí chỉ tiêu cho khoa học công nghệ là 216,35 tỷ nhân dân tệ. Trong đó, chỉ tiêu kinh 
phí R & D là 134,88 tỷ nhần dân tệ, kinh phí chỉ tiêu của R & D chiếm 3% doanh thu bản 
sản phẩm. 

Nhân viên hoạt động khoa học công nghệ 


Năm 2007, nhãn viên làm việc tại các doanh nghiệp thuộc các khu công nghệ cao 
đạt mức 6.502.000 người, trong đó số nhân viên có trình độ cao đẳng trở lên là 2.753.000 
người, chiếm 42,3% tổng số nhân viên làm việc trong các ngành công nghệ cao. Trong số 
các nhân viên làm việc có 1.250.000 người có bằng đại học, 216.000 người có bằng thạc 
sỹ và 29.000 người có bằng tiến sỹ. Trong số các nhân viên làm việc, có 897.000 người có 
chức vụ cao, chiếm 13,8% tổng số nhân viên làm việc. Năm 2007, khu công nghệ cao đã 
thu hút tổng cộng 263.000 sinh viên tốt nghiệp đại học đến làm việc. 


Đầu ra của hoạt động khoa học công nghệ 


Năm 2007, giá trị của các sản phẩm mới được tạo ra từ các khu công nghệ cao đạt 
mức 1.179,6 tỷ nhân dân tệ. Doanh thu bán hàng của các sản phẩm mới là 1.221,63 tỷ 
nhân dân tệ, chiếm 26,9% tổng doanh thu bán hàng các sản phẩm. Kim ngạch xuất khẩu 
của các sản phẩm mới đạt mức 39,06 tỷ USD, chiếm 22,6% tổng kim ngạch xuất khẩu của 
các khu vực công nghệ cao. 


Ø Liên kết tư liệu 


Một là phải từ hình thức ngoại diên chủ trọng phát triển mời gọi đầu tư và chính sách ưu đãi chuyển sang phát 
triển theo hình thức nội hàm chủ yếu dựa vào sáng tạo khoa học kỹ thuật; hai là phải từ tập trung vào xây 
dựng mỗi trường cứng chuyển sang tập trung vào xây dựng môi trường mềm để tối ưu hóa việc phân bổ 


các tài nguyên khoa học kỹ thuật và việc cung cấp dịch vụ chất lượng tối ưu; ba là phải cổ gắng từ định 
hướng sản phẩm coi thị trường trong nước là thị trường chủ yếu chuyển sang định hướng coi thị trường quốc tế 
là thị trường chủ yếu; bốn là phải đẩy mạnh chuyển từ hình thức phát triển ngành nghề nhỏ mà phản tán sang 
` hình thức phát triển tập trung ưu thể, tăng cường. tổ hợp, phát triển ngành nghề đặc biệt \ và ngành nghề chủ 
' đạo; năm là phải chuyển từ hình. thức cải cách dẫn dần, tích lũy sang. ø in cơ chế mới, thể chế mi tiệt “ấ 
với nhụ cầu kính tế thị trường xã hội chủ nghĩa và quy luật phát triển ngành nghề khoa học công nghệ cao, 


S252 c0 4E vn xi li 2.2300) 7-1 1c 




















8l 





82 


Khoa học kỹ thuật và giáo dục Trung Quốc = 








Giang - Thượng Hải. 


Một qóc khu cũng 
nghệ cao Trường 





Năm 2007, có 55.252 hạng mục thuộc khu công nghệ cao xin cấp bằng sáng chế, 
trong đó số lượng hạng mục xin cấp bằng phát minh sáng chế là 29.166 hạng mục, chiếm 
18% số lượng hạng mục xin cấp bằng phát minh sáng chế của các doanh nghiệp trên cả 
nước. Có 24.552 hạng mục được cấp bằng sáng chế trong khu vực công nghệ cao, trong 
đó nhận được bằng phát minh sáng chế là 7.658 hạng mục, chiếm 169% tổng lượng bằng 
phát minh sáng chế của các doanh nghiệp trên cả nước. 

Năm 2007, số lượng bảng phát minh sáng chế tích lũy của các doanh nghiệp thuộc 
khu công nghệ cao là 49.680 tấm, trong đó những doanh nghiệp đầu tư giữa trong nước 
và nước ngoài là nhiều nhất, tổng cộng 13.677 tấm, các công ty trách nhiệm hữu hạn có 
số bằng phát minh sáng chế là 12.594 tẩm, các công ty cổ phần trách nhiệm hữu hạn 
là 6.733 tấm. Số lượng bằng phát minh sáng chế của các doanh nghiệp trong khu công 
nghệ cao có tỷ lệ là 74,6/10.000 người. 


NHỮNG DỰ ÁN KHOA HỌC KỸ THUẬT LỚN CỦA QUỐC GIA 


Từ khi thực hiện công cuộc cải cách mở cửa vào năm 1978 đến nay, thông qua 
phát triển khoa học công nghệ, thu hút kỹ thuật và cải tiến kỹ thuật, giải quyết hàng loạt 
những vấn để kỹ thuật mẫu chốt trong phát triển xã hội và kinh tế quốc dân, thực lực 
khoa học kỹ thuật tổng thể của Trung Quốc được nâng lên rõ rệt và đứng ở vị trí hàng đầu 
trong những nước đang phát triển. Đồng thời, đường lỗi phát triển kỹ thuật theo hình 
thức bắt chước, mô phỏng càng ngày càng không thể thích ứng với nhu cầu trong tình 
hình mới để đẩy nhanh và cải tiến kỹ thuật của Trung Quốc. 


Để nhanh chóng thực hiện chiến lược phát triển khoa học kỹ thuật của Trung Quốc, 
từ mô hình chủ yếu là bắt chước, mô phỏng chuyển đổi sang phát triển chủ yếu là sáng 








tạo tự chủ và thực hiện mỗ hình kỹ thuật nhảy vọt, tháng 12 năm 
2001, Bộ Khoa học Công nghệ quyết định tổ chức thực hiện dự án 
khoa học kỹ thuật lớn của 12 quốc gia trong thời kỳ “kế hoạch 5 năm 
lần thứ 10”. Theo tư tưởng chỉ đạo “hữu sở vi, hữu sở bất vi” (có những 
cái nên, có những cái không nên) và nguyên tắc cơ bản “trọng điểm 
đột phá? mỗi dự án lớn đều hết sức chú trọng tập trung kỹ thuật đa 
lĩnh vực, đa chủ để, thực hiện những bước đột phá kỹ thuật rất lớn. 
Năm 2006, Bộ Khoa học Công nghệ lại để ra thực hiện dự án khoa 
học kỹ thuật lớn của 16 quốc gia trong thời kỳ “kế hoạch 5 năm lần 
thứ 11“ 


Những dự án khoa học kỹ thuật lớn là những dự án có ý nghĩa 
đặc biệt quan trọng đổi với việc xây dựng một quốc gia sáng tạo 
được thiết lập xoay quanh mục tiêu chiến lược quốc gia, thông qua 
đột phá kỹ thuật trọng tâm và tích hợp tài nguyên, tổ chức thực hiện 
phát triển sản phẩm chiến lược lớn, phát triển kỹ thuật mang tính 
quan trọng chung và xây dựng các công trình lớn, là nhiệm vụ quan 
trọng trong các nhiệm vụ phát triển khoa học kỹ thuật của Trung 
Quốc trong 15 năm tới. Các mục tiêu dự án lớn được xác định rõ 
đã thúc đẩy sự phát triển của kinh tế xã hội và an ninh quốc gia nói 
chung cũng như sự phát triển khoa học kỹ thuật nói riêng, có ý nghĩa 
mang tính chiến lược và tính tiêu chỉ. 


Những triển khai chung 


“Cương yếu quy hoạch” đã để ra 5 nguyên tắc đối với việc thực 
hiện các dự án lớn: một là những nhu cầu lớn trong việc kết hợp chặt 
chẽ giữa sự phát triển kinh tế xã hội, bổi dưỡng những ngành mang 
tính chiến lược, có khả năng tự hình thành bản quyển trí tuệ tự chủ 
nòng cốt, có vai trò thúc đầy lớn lao đổi với năng lực sáng tạo tự 
chủ của doanh nghiệp; hai là nhấn mạnh những kỹ thuật mang tính 
mẫu chốt chung có sức lôi kéo mạnh mẽ và ảnh hưởng mang tính 
toàn cục đối với việc nầng cao năng lực cạnh tranh chung của doanh 
nghiệp; ba là giải quyết những vấn để ách tắc lớn hạn chế sự phát 
triển của kinh tế xã hội; bốn là thể hiện sự kết hợp giữa quân và dân, 
ý nghĩa chiến lược quan trọng lớn đối với việc đảm bảo an ninh quốc 
gia và nâng cao sức mạnh tổng hợp; năm là phù hợp với tình hình 
quốc gia. 

Dựa theo những nguyên tắc trên, xoay quanh những mặt như 
phát triển ngành công nghệ cao, thúc đẩy nâng cấp các ngành nghề 
truyền thống, giải quyết những vấn để ách tắc trong phát triển kinh 


> Những thành quả của việc công nghiệp hóa kỹ thuật cao 


Khoa học kỹ thuật và giáo dục Trung Quốc = 








Tháng 5 năm 2008, 
cùng với việc niễm 
yết của công ty 
trách nhiệm hữu 
hạn máy bay thương 
mại Trung Quốc 
(COMAC), dự ăn máy 
bay lớn của Trung 
Quốc chính thức 
được bát đầu. Trong 
ảnh là mỗ hình máy 
bay cử lớn C319 do 
Trung Quốc sản xuất. 





tế quốc dân, nâng cao trình độ sức khỏe và đảm bảo an ninh quốc 
gia v.v.. xác định 16 dự án lớn như: linh kiện điện tử chính, con chíp 
cao cấp thông dụng và phẩm mềm cơ bản, kỹ thuật chế tạo dây 
điện tích hợp quy mô lớn và quy trình hoàn tất, thông tin di động vô 
tuyến băng thông đời mới, máy điều khiển số cao cấp và kỹ thuật 
chế tạo cơ bản, phát triển những mỏ dầu và vỉa than khí quy mô lớn, 
phản ứng áp lực nước và máy điện hạt nhắn làm mát lò phản ứng 
hạt nhân, chuyển gen sinh học và ươm giống mới, các loại thuốc mới 
chế tạo, chữa trị và phòng ngừa những căn bệnh hiểm nghèo như 
AIDS và viêm gan siêu vi, máy bay cỡ lớn, tên lửa chở người và công 
trình thám hiểm mặt trăng v.v.. để cập đến những vấn để quan trọng 
cấp bách trong các lĩnh vực ngành nghề chiến lược như thông tin, 
sinh học và mỗi trường, tài nguyên năng lượng cũng như: sức khỏe 
của người dẫn, ngoài ra còn có kỹ thuật dùng chung cho quân đội và 
nhân dẫn cũng như kỹ thuật quốc phòng v.v.. 


Tổ chức quản lý 


Dưới sự chỉ đạo thống nhất của Quốc vụ viện, những dự án đặc 
biệt lớn đã làm nổi bật sự phối hợp chung và tập trung lực lượng của 
các ban ngành. Mỗi một dự án đều được thành lập với sự tham gia 
của các tiểu ban lãnh đạo của các ban ngành và đơn vị có liên quan, 
hoặc với sự tham gia của các ban ngành, địa phương hay doanh 
nghiệp có liễn quan. 


> Những thành quả của việc công nghiệp hóa kỹ thuật cao 





85 


Xây dựng hệ thống lãnh đạo, tổ chức cơ quan điều phối và 
cơ chế công tác tương ứng của những dự án lớn 


Dưới sự chỉ đạo thống nhất của Quốc vụ viện, tiểu ban lãnh đạo 
khoa học giáo dục quốc gia phụ trách phương án chung, điều phối và 
chỉ đạo công tác dự án lớn. Phiên họp lần thứ 4 của tiểu ban lãnh đạo 
khoa học giáo dục nhà nước tổ chức vào ngày 29 tháng 5 năm 2006 đã 
xác định hệ thống lãnh đạo tổ chức của những dự án lớn, việc tổ chức 
thực hiện những dự án lớn bước vào giai đoạn thực hiện toàn diện. 


Là cơ quan chủ quản công tác khoa học công nghệ của quốc 
gia, Bộ Khoa học Công nghệ sẽ cùng với các ban ngành có liên quan 
như Ủy ban Cải cách Phát triển Quốc gia, Bộ Tài chính, phụ trách các 
phương án luận chứng, cân đối tổng hợp, đánh giá nghiệm thu và 
nghiên cứu để ra công tác chính sách trong khi thực hiện những dự 
án lớn. Ba ban ngành này đã thành lập nên cơ chế công tác “chế độ 
hội nghị công tác ba liên ngành; chế độ điều phối viên liên ngành v.v.. 
Bộ Khoa học Công nghệ chuyển giao lực lượng, thành lập văn phòng 
dự án lớn, thành lập chế độ điều phối viên nội bộ, đẩy mạnh thực 
hiện các dự án lớn. 

Khởi động những dự án lớn thực hiện quản lý ban hành và 
nghiễn cứu những quy định có liễn quan 


Những dự án quan trọng là điểm nổi bật trong cải cách thể 
chế kế hoạch khoa học kỹ thuật vào thời kỳ “kế hoạch 5 năm lần thứ 
117 phương thức tổ chức thực hiện và kế hoạch cơ bản tổn tại nhiều 
điểm không giống nhau. Những dự án quan trọng chia thành ba giai 
đoạn: thực hiện phương án, tổ chức thực hiện, đánh giá nghiệm thu. 
Lực lượng tổ chức của Bộ Khoa học Công nghệ triển khai hoạt động 
nghiên cứu, phác thảo những quy định quản lý có liên quan, đặt nền 
móng cho việc tổ chức thực hiện những dự án lớn. 


Đưa người vao vũ trụ 
và thảm hiểm mặt 
trảng là một trong 
những dự án trọng 
đại của khoa học kỹ 
thuật trong thời kỳ 
thực hiện "kế hoạch 5 
năm lẫn thứ 11 











86 


Khoa học kỹ thuật và giáo dục Trung Quốc < 


NHỮNG ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC CÔNG NGHIỆP HÓA KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 
CAO ĐỐI VỚI KINH TẾ TRUNG QUỐC 


Từ thập niên 90 của thể kỷ XX đến nay, toàn cầu hóa kinh tế ngày càng đem lại sự 
phát triển lớn lao, cùng với sự thúc đẩy của công cuộc công nghiệp hóa thông tin khoa 
học kỹ thuật, trên thể giới đã xuất hiện khái niệm “kinh tế mới” với nền tảng là cách mạng 
thông tin và thị trường toàn cầu, cơ cấu ngành nghề không ngừng được điều chỉnh và tối 
ưu hóa. Vì ngành công nghệ cao có tính liên quan và tính thúc đẩy, lôi kéo rất mạnh mẽ, 
có tính lớn mạnh và tính hiệu quả rất cao, nên hiện nay đã trở thành cơ quan ban ngành 
chủ đạo trong cơ cấu ngành nghề, trở thành động lực thúc đấy quan trọng trong việc 
nâng cấp ngành nghễ. 


Ngày nay, khi khoa học kỹ thuật và những nhóm ngành nghề trở thành nguồn 
tăng trưởng kinh tế và sản phẩm kỹ thuật tập trung trình độ cao đang ngày càng được 
nâng tầm trong mậu dịch quốc tế, lấy những sản phẩm kỹ thuật thấp kém, giá trị thấp, 
tập trung nhiều vốn và lao động để đổi lấy những sản phẩm kỹ thuật cao, giá trị cao, tập 
trung nhiều tri thức kỹ thuật sẽ làm cho bản thân ngày càng rơi vào thể bị động. Trung 
Quốc đang phát huy thế mạnh, khắc phục những điểm yếu, nắm bắt cơ hội phát triển với 
một thái độ tích cực, tìm lấy vị trí phù hợp của mình, trong quá trình tham gia vào toàn 
cầu hóa kinh tế, cổ gắng tìm được một chỗ đứng trong lĩnh vực khoa học công nghệ, 
coi ngành khoa học công nghệ là ngành chủ đạo, từ đó thúc đẩy sự hình thành và phát 
triển những nhóm ngành nghề công nghệ cao, đẩy nhanh điều chỉnh và nâng cấp cơ cấu 
ngành nghề, thu nhỏ khoảng cách với những nước phát triển. 


Tháng 8 năm 1988, kế hoạch “ngọn đuốc” - kế hoạch phát triển công nghiệp hóa 
ngành công nghệ cao quốc gia bắt đầu đi vào thực hiện, việc mở các khu phát triển công 
nghệ cao và trung tâm dịch vụ phát triển công nghệ cao được đưa vào thành một nội 
dung quan trọng của kế hoạch "ngọn đuốc'. 


Hơn 20 năm nay, sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghệ cao đã thúc đẩy 
mậu dịch xuất nhập khẩu các sản phẩm kỹ thuật của Trung Quốc không ngừng được mở 
rộng. Theo thống kê, năm 2007, tổng ngạch mậu dịch xuất nhập khẩu sản phẩm công 
nghệ cao của Trung Quốc đạt mức 634,8 tỷ USD, gấp 111,3 lẫn so với năm 1986 (trước 
năm 1986 không có số liệu thống kê về mặt này); trong đó kim ngạch xuất khẩu là 347,8 
tỷ USD, nhập khẩu là 287 tỷ USD, lần lượt gấp 484,4 lẫn và 57,6 lần so với năm 1986; mậu 
dịch xuất nhập khẩu đã thực hiện được một sự thay đổi, từ việc nhập siêu 4,27 tỷ USD vào 
năm 1986 đã trở thành xuất siêu 60,8 tỷ USD vào năm 2007. Xuất khẩu sản phẩm công 
nghệ cao có vai trò ngày càng nổi bật trong mậu dịch đối ngoại. Năm 2007, xuất khẩu sản 
phẩm công nghệ cao chiếm 28,6% tổng ngạch xuất khẩu thương mại, đã từ mức 2,3% 
vào năm 1886 tăng thêm 26,350. 


> Những thành quả của việc công nghiệp hóa kỹ thuật cao 





l` 87 


Ø Liên kết tư liệu 


Hai mươi năm thực hiện kế hoạch "ngọn đuốc" là hai mươi năm phát triển nhanh chóng của củng cuộc công - 
nghiệp hỏa công nghệ cao và xây dựng mỏi trường của Trung Quốc, là hai mươi nắm đây sức mạnh để thúc 
đẩy khoa học kỹ thuật bước vào xảy dựng kinh tế của Trung Quốc. Hai mươi năm nay, trong việc nảng cao nắng 
lực sảng tạo tự chủ của khu vực và dnanh nghiệp cũng như trong việc xảy dựng quốc gia sáng tạn kiểu mẫu, 
kế hoạch "ngọn đuốc” đã phát huy vai trò tập hợp, dẫn dắt và có sức lan tỏa to lớn, đã tìm ra những môi trường 
chính sách, cơ chế và thể chế vận hành của việc công nghiệp hóa ngành công nghệ cao mang màu sắc Trung 
Quốc, bồi dưỡng ý thức sáng tạo và phát triển văn hóa ngành nghề của ngành khoa học công nghệ, bồi dưỡng 
một đội quản nhãn tài có khả năng sáng tạo mạnh mẽ, tạo nên những doanh nghiệp trụ cột trong lĩnh vực khoa 
học công nghệ cao có đủ sức mạnh để phục hưng dân tộc Trung Hoa. Năm 2007, Trung Quốc đã có 60 ngàn 
.doanh nghiệp khoa học công nghệ cao, trong đó tỷ lệ đầu tư nghiên cứu phát triển chiếm gần 45% tỷ lệ đầu tư 
-vào nghiên cứu phát triển của toàn xã hội. Như trường hợp khu vực công nghệ ‹ cao quốc gia, đã có 605 doanh 
nghiệp niêm yết cổ phiếu trong 20 năm qua; các doanh nghiệp có doanh thu hàng năm đạt mức. hàng tỷ nhân 
dân tệ lên đến hơn 5. 000 doanh. nghiệp, trong đó có hơn 90 doanh nghiệp có mức doanh thu trên 5 tỷ nhân dân 
N p có doanh thu trên 10 tỷ nhân dân tệ... 





Khu công nghệ cao trở thành lực lượng quan trọng lôi kéo và hỗ trợ sự phát 
triển của kinh tế khu vực 

Nếu nỏi về phạm vi thế giới, ngay từ thập niên 50 của thể kỷ XX, những công viên 
công nghệ cao đã bắt đầu mọc lên và phát huy vai trò thúc đây mang tính căn bản đổi với 
việc chuyển đổi thành quả khoa học kỹ thuật, bối dưỡng những doanh nghiệp và những 
doanh nhân công nghệ cao theo kiểu mẫu sáng tạo, vun đắp cho các cuộc cách mạng 
khoa học công nghệ mới và những doanh nghiệp mới, thúc đấy tiến trình phát triển kinh 
tế mới v.v.. trở thành một biện pháp quan trọng và một hình thức hiệu quả để một quốc 
gia và một khu vực thực hiện công nghiệp hóa công nghệ cao, thúc đẩy kinh tế tăng 
trưởng và duy trì sự phát triển xã hội . 


Tháng 5 năm 1988, Trung Quốc đã thành lập khu vực phát triển công nghệ cao cấp 
quốc gia đầu tiên, đó là Công viên Khoa học kỹ thuật Trung Quan Thôn, Bắc Kinh. Hơn 20 
năm qua, tốc độ phát triển khu công nghệ cao của Trung Quốc đã trở thành lực lượng 
quan trọng của xây dựng kinh tế quốc gia. 


Tối ưu hóa cơ cấu ngành nghề 


Cơ cấu ngành nghề ở các khu công nghệ cao của Trung Quốc không ngừng được tối 
ưu hóa, bước đầu hình thành xu thế phát triển ngành nghề mang tính đặc sắc, quy mô và 
tập trung. Những quần thể ngành nghề như kỹ thuật thông tin của Bắc Kinh, vi điện tử của 
Thượng Hải, kỹ thuật thông tin của Thẩm Quyển, điện quang và xe hơi cũng như linh kiện 
của Trường Xuân, thông tin và phần mềm của Tây An, Y dược sinh học của Thành Đô, thiết 
bị thông tin của Hàng Châu, điện quang của Vũ Hản, nẵng lượng sạch của Thiên Tân v.v.. 
đếu đã hoặc đang hình thành, xây dựng nên các khu vực ngành công nghệ cao như Tam 





Khoa học kỹ thuật và giáo dục Trung Quốc = 





88 


giác Trường Giang, Tam giác Chu Giang và khu vực xung quanh Bột Hải v.v.. đếu đã phát 
huy vai trò hỗ trợ quan trọng trong việc thực hiện những chiến lược lớn của quốc gia như 
thúc đầy phát triển khu vực miền Tây, chấn hưng cơ sở công nghiệp cũ ở Đông Bắc và khơi 
dậy kinh tế ở miễn Trung v.v. 


Biểu đồ 4 - 2: 
Phân bố lĩnh vực kỹ thuật doanh thu bán hàng 
của các doanh nghiệp khu vực công nghệ cao quốc gia năm 2007 


Ñ Điện tử và thông tin 
lÑ Công nghệ sinh học 
Nguyên liệu mới 
f§ Quang - Điện - Cơ khí tích hợp 
Ð Năng lượng mới 
và năng lượng tiết kiệm hiệu quả cao 
Bảo vệ môi trường 


2190 





190 159% 


Nguồn số liệu: Số liệu thống kê ngành công nghệ cao Trung Quốc năm 2008 


Những đóng góp đối với kinh tế khu vực 

Khu vực công nghệ cao quốc gia đã có những vai trò thúc đấy rất lớn đối với sự 
phát triển kinh tế của những thành phố sở tại. Giá trị gia tăng công nghiệp của những 
doanh nghiệp trong khu vực công nghệ cao ngày càng có tỷ lệ lớn hơn trong giá trị gia 
tăng công nghiệp của những thành phố này. Theo số liệu thống kẻ năm 2006, có 21 khu 
công nghệ cao chiếm tỷ trọng 3090 trở lên: Khu công nghệ cao Dương Lãng là 94,2%; Khu 
công nghệ cao Tây An là 62,2%; Khu công nghệ cao Truy Bắc là 51%; Khu công nghệ cao 
Hợp Phi là 46,6%; Khu công nghệ cao Bảo Kẻ là 46,1%; Khu công nghệ cao Thường Châu 
là 46,1%; Khu công nghệ cao Cát Lãm là 459%; Khu công nghệ cao Ly Hải là 44,6%; Khu 
công nghệ cao Hải Khẩu là 41,9%; Khu công nghệ cao Thành Đô là 39,5%; Khu công nghệ 
cao Chu Hải là 39%; Khu công nghệ cao Trung Quan Thôn là 38,9%; Khu công nghệ cao 
Nam Ninh là 33,6%; Khu công nghệ cao Tương Phiến là 33,5%; Khu công nghệ cao Thái 
Nguyên là 33,4%; Khu công nghệ cao Quế Lâm là 32,6%; Khu công nghệ cao Huệ Chảu là 
32,3%; Khu công nghệ cao Trường Xuân là 31,7%; Khu công nghệ cao Trường Sa (tỉnh Hồ 
Nam) là 30,6%; Khu công nghệ cao Vũ Hán là 30,5%, Khu công nghệ cao Thạch Gia Trang 
là 30%. Có 11 khu công nghệ cao có tổng giá trị sản phẩm trong nước chiếm 20% trở lên 
trên tổng giá trị sản phẩm trong nước của các địa phương, lần lượt là Khu công nghệ cao 
Dương Lăng, Khu công nghệ cao Mão Bác; Khu công nghệ cao Uy Hải; Khu công nghệ can 
Chu Hải; Khu công nghệ cao Duy Phường; Khu công nghệ cao Thường Châu; Khu công 
nghệ cao Trung Quan Thôn, Khu công nghệ cao Cát Lâm; Khu công nghệ cao Tây An; Khu 
công nghệ cao Tỏ Châu; Khu công nghệ cao Hợp Phi. 











> Những thành quả của việc công nghiệp hóa kỹ thuật cao 






Thăng 10 năm 2007,  “ 
cơ sở của ngành 
công nghiệp hợp 
chất bán dẫn quy 
mô lớn - nhà máyở- 
giai đoạn đấu của “ 
dự án của Côngty - 
Trách nhiệm hữu 
+ ` "¬".%.: hạn thế kỷ Epitech 
* ch SH _ Sv.——= Thẩm Quyến chính 
Mì. 22, * = : W* ¬thức đi vào sản xuất 


Tiết kiệm tài nguyên 


Các khu công nghệ cao quốc gia kêu gọi sản xuất sạch và bảo vệ môi trường, 
nghiêm ngặt hạn chế những doanh nghiệp gãy ô nhiễm, gặt hái được những thành 
quả nổi bật trong công tác xây dựng các khu điển hình và đẩy mạnh xác nhận về hệ 
thống quản lý môi trường, có những đóng góp tích cực đối với việc phát triển tiết kiệm 
tài nguyên và phát triển mô hình xã hội thần thiện với môi trường. Năm 2007, tại những 
doanh nghiệp quy mô lớn ở các khu công nghệ cao quốc gia, cứ trung bình trên mỗi 1 
vạn nhân dẫn tệ giá trị sản lượng lại tiêu thụ 0,198 tấn than đá tiêu chuẩn, trung bình mỗi 
năm mức than tiêu chuẩn tiêu thụ trên giá trị sản lượng là 0,51 tấn/1 vạn nhẫn dẫn tệ, chỉ 
chiếm 40% mức độ trung bình của ngành công nghiệp. | 


Ø Liên kết tư liệu 


Song song với việc nâng cao năng lực sảng tạo tự chủ, vai trò thúc đẩy và lan tỏa, thúc đây kinh tế khu vực 
xung quanh của những khu công nghệ cao cũng nhát triển nhanh chóng, Khu công nghệ cao Võ Tích thông | 
qua việc quản lý hỗ trợ xây dựng khu công nghiệp kỹ thuật khoa học, cùng với thành phố Từ Châu xảy dựng | 
Vô Tích - khu công nghiệp Tản Nghị, tạo nên một đường lỗi phát triển trong đó khu công nghệ cao, khu vực 


xung quanh và khu vực chậm phát triển cùng nhau hỗ trợ để phát triển chung, cùng thắng lợi. Khu công nghệ 

cao Lạc Dương và huyện Loan Châu ký hiệp định hợp tác, kết hợp giữa đặc điểm giàu tài nguyên khoáng sản 

và các loại thuốc quý của Loan Châu, xây dựng một cơ SỞ ngành nghề với những ngành. chủ đạo như gia công 

khoảng. sản, chiết xuất. thực Hệ VÀ. Khu công. Ha Duy nh với sự loan tổa của 8k L£ông nghệ c cao | 
o số l 


222 ztePhrgm SE XU cóc tuýp nai 
4 





Tầm ảnh hưởng đối với thế giới được nâng cao 


Các khu công nghệ cao quốc gia tích cực thực hiện những chiến lược quốc tế hóa, 
mức độ mở cửa đổi ngoại ngày càng nẵng lên, tâm ảnh hưởng trên trường quốc tế cũng“ 
không ngừng gia tăng. Hầu hết các khu công nghệ cao quốc gia đều rất tích cựctrong - 
những phương diện như: thu hút đầu tư quốc tế, tích cực tham gia phản công ngành - 
nghề quốc tế, nắm bắt thị trường quốc tế v.v.. ngạch xuất khẩu các sản phẩm công nghệ 





Khoa học kỹ thuật và giáo dục Trung Quốc = 





Quảng trường Trung 
Quan Thôn ở Bắc 
Kinh trước đảm 
Giảng Sinh năm 
2008. 





cao luôn duy trì mức tăng trưởng, mức độ thu hút các công ty đa quốc gia và nhân tài đa 
quốc gia không ngừng gia tăng, ngành gia công phần mềm tăng trưởng gấp nhiều lần, 
đầu tư nước ngoài liên tục đạt được những bước tiến mới. Những khu công nghệ cao nổi 
tiếng như Trung Quan Thôn và Trường Giang Thượng Hải đếu đã nhận được sự chú ý cao 
độ của giới công nghiệp công nghệ cao trên thể giới. Năm 2006, thu hút đấu tư quốc tế 
của 53 khu công nghệ cao quốc gia trên cả nước lên đến 76,08 tỷ USD, con số này chiếm 
11,3% trong tống số 673,38 tỷ USD kim ngạch tận dụng đẫu tư quốc tế của Trung Quốc. 

Cùng xây dựng xã hội hòa hợp 

Song song với sự phát triển tốc độ cao của khoa học kỹ thuật và kinh tế, thông 
qua việc xây dựng các thành phổ mới, phối hợp phát triển thành thị và nông thôn, giải 
quyết tốt những vấn để như lao động việc làm, đảm bảo đời sống của người dân, phát 
triển sự nghiệp xã hội v.v.. xây dựng một mỗi trường xã hội tiện nghỉ với dẫn cư, giáo 
dục và y tế đều thuộc đẳng cấp cao, mang lại những lợi ích thiết thực cho người dân 
trong khu vực. Trong quá trình phát triển xây dựng, khu công nghệ cao Trung Sơn luôn 
đặt vấn để lợi ích của nông dân lên vị trí hàng đầu, đảm bảo mỗi một hộ nông dẫn đếu 
có tài sản, mỗi nông dân ở độ tuổi thích hợp đều có việc làm, mỗi nông dân đều có một 
phần thu nhập, một phần bảo hiểm xã hội và một nơi ở ỗn định. Khu công nghệ cao 
Thành Đỏ tập trung đầu tư nhiễu hơn nữa vào tài chính, nghiêng về mảng giáo dục y tế, 
giúp đỡ đối tượng nghèo khó, bảo đảm lao động xã hội v.v., đồng thời cũng tập trung 
phát triển những dịch vụ tiện lợi cho người dân như các vẫn để dân chính, kế hoạch hóa 
gia đình, bảo hiểm xã hội, việc làm, bồi dưỡng huấn luyện v.v, nâng cao tổ chất cơ bản 
của người dân, tập trung giải quyết vấn để việc làm của sinh viên tốt nghiệp và những 
nông dân lên thành phổ tìm việc. 








PHỔ CẬP GIÁO DỤC 
KHOA HỌC KỸ THUẬT 
VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG 


Khoa học kỹ thuật và giáo dục Trung Quốc - 


92 


“LL/hoa học lý giải công chúng” của phương Tây được gọi là phố cập khoa học kỹ thuật ở 
Trung Quốc. Phổ cập khoa học kỹ thuật là một hoạt động ba chiều, so với khoa học lý 
giải công chúng của phương Tây thì hoạt động này có nội dung phong phú hơn, bao gỗm 
phổ cập kiến thức khoa học, kêu gọi phương pháp khoa học, truyền bá tư tưởng khoa 
học, ca ngợi tinh thần khoa học. Từ khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập cho 
đến nay, phổ cập khoa học kỹ thuật luôn được coi là một sự nghiệp công ích, được chính 
phủ và các ban ngành trong xã hội hết sức coi trọng và thành lập nên cơ quan quản lý và 
điều phối công tác phổ cập khoa học kỹ thuật, xây dựng rất nhiều cơ sở phổ cập khoa học 
kỹ thuật, đồng thời triển khai các hoạt động phổ cập khoa học kỹ thuật với nhiều hình 
thức khác nhau. 


PHỔ CẬP KHOA HỌC KỸ THUẬT GIÁO DỤC 


Cơ quan quản lý và điều phối hoạt động phổ cập khoa học kỹ thuật 


Trong thời kỳ đầu mới thành lập, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã thành lập 
cục phổ cập khoa học kỹ thuật nằm trong Bộ Văn hóa Chính phủ Nhân dân Trung ương, 
phụ trách lĩnh đạo và quản lý công tác phổ cập khoa học kỹ thuật toàn quốc. Sau đó tiếp 
tục thành lập những cơ quan phổ cập khoa học kỹ thuật chuyên môn ở các ban ngành 
và các địa phương. Chính phủ đầu tư một số tiền lớn xảy dựng nên cơ sở phổ cập khoa 
học kỹ thuật cấp quốc gia. Từ chính phủ trung ương đến chính quyền địa phương đều có 
kinh phí dành cho dự án phổ cập khoa học kỹ thuật để hỗ trợ những hoạt động này. Kinh 
phí phố cập khoa học kỹ thuật hiện nay của Trung Quốc chủ yếu là do chính phủ trích từ 
ngân sách nhà nước. Các lĩnh vực trong xã hội bao qỗm cả giới khoa học kỹ thuật, ngành 
xuất bản truyền thông, các cộng đồng đô thị, các doanh nghiệp v.v.. đếu tích cực hưởng 
ứng công tác phổ cập khoa học kỹ thuật. 


Cơ quan quản lý hoạt động phổ cập khoa học kỹ thuật quốc gia 


Quản lý của chính phủ Trung Quốc đối với việc quản lý công tác phổ cập khoa học kỹ 
thuật và cơ quan điều phối tương đổi tập trung. Theo quy định “Luật phổ cập khoa học kỹ 
thuật nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa? Bộ Khoa học Công nghệ phụ trách để ra những 
quy hoạch đối với công tác phổ cập khoa học kỹ thuật, thực hiện chính sách chỉ đạo, tiến 
hành đôn đốc kiểm tra. Tháng 4 năm 1996 đã thành lập chế độ hội nghị liên ngành công 
tác phổ cập khoa học kỹ thuật quốc gia với Bộ Khoa học Công nghệ là đơn vị đứng đầu, Bộ 
Tuyên truyền Trung ương và Hiệp hội Khoa học kỹ thuật Trung Quốc là đơn vị phó, các đơn 
vị thành viên do các ban ngành từ trung ương, Quốc vụ viện và đoàn thể quần chúng có 
liên quan đến công tác phổ cập khoa học kỹ thuật tập hợp thành. Sau đó, các địa phương ở 
Trung Quốc cũng lần lượt thành lập chế độ hội nghị liên ngành phổ cập khoa học kỹ thuật 
cấp địa phương, việc làm này đã cung cấp một sự đảm bảo về chế độ đổi với hoạt động 
khuyến khích các lực lượng triển khai công tác phổ cập khoa học kỹ thuật. 


> Phổ cập giáo dục khoa học kỹ thuật và các hoạt động 


Trong các hệ thống của Quốc vụ viện, chức năng phổ cập khoa học kỹ thuật của Ủy 
ban các bộ đều được triển khai dựa trên những chức năng chủ yếu. Bộ Khoa học Công 
nghệ đã thành lập Cục Phổ cập Khoa học kỹ thuật trong chính sách pháp quy và phòng 
cải cách thể chế, chức năng của cục này là: phác thảo chính sách pháp quy phổ cập khoa 
học kỹ thuật quốc gia, tổ chức điểu phối những hoạt động phổ cập khoa học kỹ thuật lớn 
của quốc gia, hoàn thiện và thực hiện chế độ đặc phái viên khoa học kỹ thuật v.v.. Trong 
những cơ quan trực thuộc Bộ Giáo dục như: phòng giáo dục cơ sở, phòng giáo dục nghề 
và giáo dục người lớn, phòng khoa học kỹ thuật, phòng giáo dục sư phạm, phòng thể 
dục y tế và giáo dục nghệ thuật v.v.. đều dựa trên chức năng của mình để tham gia vào 
công tác giáo dục khoa học kỹ thuật và phố cập khoa học kỹ thuật ở những mức độ khác 
nhau. Những chức năng chủ yếu của Bộ Y tế trong phổ cập khoa học kỹ thuật là: triển khai 
giáo dục sức khỏe toàn diện, chỉ đạo thực hiện đảm bảo vệ sinh cấp cơ sở và kỹ thuật dự 
án đảm bảo cho bà mẹ và trẻ sơ sinh, chỉ đạo công tác ứng dụng phổ cập các thành quả 
khoa học kỹ thuật y tế v.v.. Trong công tác phổ cập khoa học kỹ thuật, Bộ Nông nghiệp 
có vai trò vô cùng quan trọng. Phòng Giáo dục Khoa học kỹ thuật trực thuộc Bộ Nông 
nghiệp phụ trách phổ cập kiến thức khoa học kỹ thuật nông nghiệp và công tác mở rộng 
kỹ thuật nông nghiệp. Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp còn tích cực hỗ trợ công tác phố cập 
khoa học kỹ thuật của Hội Nông học Trung Quốc. 

Cơ quan hoạt động phổ cập khoa học kỹ thuật 

Hiệp hội Khoa học kỹ thuật Trung Quốc tuy là một đoàn thể khoa học kỹ thuật 
mang tính quần chúng, nhưng lại đóng vai trò rất quan trọng trong sự phát triển khoa 
học kỹ thuật của Trung Quốc, trong đó một trong những chức năng quan trọng là phổ 

cập khoa học kỹ thuật. Từ khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đến nay, 





Tháng 8 năm 2002, 
bậc thầy vặt lý lý 
thuyết Stephen 
Hawking đến Bắc 
Kinh và được chào 
đón nỗng nhiệt. 





g3. 


Khoa học kỹ thuật và giáo dục Trung Quốc - 


94 


Hiệp hội Khoa học kỹ thuật Trung Quốc đã có những đóng góp rất nổi bật đối với công 
tác phổ cập khoa học kỹ thuật của Trung Quốc. Luật phổ cập khoa học kỹ thuật của nước 
Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa quy định rõ, tổ chức hiệp hội khoa học kỹ thuật Trung 
Quốc có vị trí chủ lực trong công tác phổ cập khoa học kỹ thuật, hiệp hội này gánh vác 
trách nhiệm tổ chức và thực hiện công tác phổ cập khoa học kỹ thuật. 


Cơ quan Hiệp hội Khoa học kỹ thuật Trung Quốc đã thành lập Bộ Phổ cập Khoa học 
kỹ thuật, chủ quản công tác phổ cập khoa học kỹ thuật của hệ thống Hiệp hội khoa học 
kỹ thuật. Các hội học thuật mang tính toàn quốc trực thuộc Hiệp hội Khoa học Kỹ thuật 
Trung Quốc, trong đó có 138 hội đã thành lập ủy ban công tác phổ cập khoa học kỹ thuật. 
Cơ quan Hiệp hội Khoa học kỹ thuật đã hình thành tổ chức phổ cập khoa học kỹ thuật 
hoàn thiện nhất, có hệ thống tử trung ương đến địa phương. 


Viện Khoa học Trung Quốc cũng là cơ quan quan trọng trong các công tác phổ cập 
khoa học kỹ thuật của Trung Quốc, trách nhiệm của Viện Khoa học Trung Quốc là phát huy 
đầy đủ mức độ tập trung nhân tài công nghệ cao của viện và những ưu thế tiên tiến trong 
cơ sở nghiên cứu khoa học tăng cường mỗi quan hệ giữa các cơ quan nghiên cứu khoa 
học và những người làm công tác nghiên cứu khoa học với quần chúng xã hội; khích lệ 
và tổ chức những hoạt động mở rộng để các nhà khoa học và những người làm công tác 
khoa học tuyên truyển kiến thức khoa học kỹ thuật với nhiễu hình thức khác nhau, thúc 
đẩy những đơn vị nghiên cứu khoa học có điều kiện hướng đến những phòng thí nghiệm 
nghiên cứu mở của xã hội, thông qua nhiều hình thức khác nhau như tổ chức hội thảo, tổ 
chức tham quan v.v.. để tiến hành tuyên truyền phổ cập khoa học kỹ thuật. Phát huy đẩy đủ 
kiến thức của bản thân và những ưu thế tài nguyên cơ sở, kịp thời phổ cập những thành quả 
khoa học kinh tế mới nhất ra toàn xã hội một cách có hiệu quả, Viện Khoa học Trung Quốc 
đã thành lập nhóm lãnh đạo công tác phổ cập khoa học kỹ thuật và phòng phổ cập khoa 
học kỹ thuật trực thuộc Viện Khoa học Trung Quốc, phụ trách công tác phổ cập khoa học kỹ 
thuật của viện, đồng thời tích cực triển khai các hoạt động phổ cập khoa học kỹ thuật. 


Sở Phát triển Phụ nữ trực thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ Trung Quốc để cập đến 
những chức năng trong phổ cập khoa học kỹ thuật như sau: chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ 
nữ các địa phương tổ chức bồi dưỡng văn hóa và khoa học kỹ thuật cho phụ nữ và công 
tác bối dưỡng kỹ năng ngành nghề; khuyến khích và tổ chức cho các chị em phụ nữ 
tham gia hoạt động xóa đói giảm nghèo, phát triển khu vực miền Tây và xây dựng môi 
trường sinh thái, thúc đẩy phụ nữ ở nông thôn dựa vào khoa học kỹ thuật để làm giàu; 
chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ các địa phương phát triển các hoạt động “hai học, hai thi 
đua” (học văn hỏa và ky thuật, thi đua thành tích và thi đua đẳng góp), nữ anh hùng 
góp phần xây dựng đất nước v.v.. Sở Công tác Thiểu niên Nhi đồng có những chức năng 
trong công tác phổ cập khoa học kỹ thuật như sau: triển khai các công việc dành cho 
bé gái, giúp đỡ các bé gái phát triển; tham gia vào việc thúc đây giáo dục ngoài nhà 
trường, điều phối, đẩy mạnh toàn xã hội xây dựng một mỗi trường xã hội tốt đẹp để các 
em được lớn lên lành mạnh. 


> Phổ cập giáo dục khoa học kỹ thuật và các hoạt động 


8Š 


Ngoài ra, các cơ quan chuyên môn thuộc các ban ngành khác như: Tổng hội Công 
nghiệp toàn quốc Trung Hoa, Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc v.v.. cũng đều thành 
lập ban công tác phổ cập khoa học kỹ thuật đổi với công nhân và thanh thiếu niên. 


Cơ sở phổ cập khoa học kỹ thuật 


Các đơn vị và cơ sở phổ cập khoa học kỹ thuật đều là những cơ sở quan trọng để thực 
hiện việc tiến hành tuyên truyền giáo dục phổ cập khoa học kỹ thuật đối với toàn dân, toàn 
xã hội. Cho đến cuối năm năm 2006, trên toàn lãnh thổ Trung Quốc đã có 859 cơ sở đơn vị 
có diện tích xây dựng trên 500 mỉ”; Nhà khoa học kỹ thuật, Bảo tàng khoa học kỹ thuật có 
diện tích xây dựng là 3.554.300 mỉ, diện tích khu vực triển lãm là 1.278.200 mỉ, số người đến 
thăm quan trong cả năm đạt đến 33.070.200 lượt người; trên cả nước có 2.016 đơn vị, cơ sở 
phổ cập giáo dục khoa học kỹ thuật cấp tỉnh trở lên, những hành lang triển lãm tranh về 
phổ cập khoa học kỹ thuật dài 10 mét trở lên có đến 134.500 dãy, số phòng chuyên dụng 
cho các hoạt động phố cập khoa học kỹ thuật ở các cộng đồng đô thị là 47.100 phòng, các 
cơ sở hoạt động phổ cập khoa học kỹ thuật ở nông thôn có 235.000 cơ sở. 


Nhà khoa học kỹ thuật 


Nhà khoa học kỹ thuật là cơ sở phổ cập khoa học mang tính tổng hợp, chức năng 
chủ yếu là: triển lãm giáo dục, bồi dưỡng giáo dục, thực nghiệm giáo dục. 


Nhà khoa học kỹ thuật Trung Quốc là nhà khoa học kỹ thuật mang tính tổng hợp 
quốc gia duy nhất và trực thuộc Hiệp hội Khoa học Trung Quốc, là cơ sở phổ cập khoa học 
kỹ thuật cơ bản thực hiện chiến lược dùng khoa học kỹ thuật để chấn hưng đất nước và 
nâng cao tố chất văn hóa khoa học của cả dân tộc. Công trình giai đoạn đấu được hoàn tất 
và đi vào hoạt động vào ngày 22 thăng 8 năm 1888, công trình giai đoạn hai được hoàn 
tất và đi vào sử dụng vào ngày 29 tháng 4 năm 2000. Nhà khoa học kỹ thuật mới của Trung 
Quốc nằm ở Công viên Olympic Bắc Kinh, diện tích xây dựng tổng cộng 102.000 mỉ, được 
hoàn tất và đi vào sử dụng vào tháng 9 năm 2009. Các hình thức giáo dục chủ yếu của Nhà 
khoa học kỹ thuật Trung Quốc là triển lãm giáo dục, thông qua triển lãm kết hợp tỉnh khoa 
học, tính tri thức và tính hấp dẫn để phản ánh nguyên lý khoa học và ứng dụng kỹ thuật. 
Song song với việc triển khai những hoạt động triển lãm giáo dục, Nhà khoa học kỹ thuật 


Cảnh đêm bảo tàng 
trên mặt nước của 
Trung Quốc ở Hàng 
Châu. 





Khoa học kỹ thuật và giáo dục Trung Quốc - 





Nhà khoa học kỹ 
thuật Thượng Hải 
năm ở khu Phố Đảng 
mới, là một trong 
những kiến trúc xảy 
dựng mang tỉnh tiểu 
chí bản sông Hoàng 
Phổ. 





Trung Quốc còn tổ chức những hoạt động phổ cập khoa học kỹ thuật thực tiễn, đồng thời 
thường xuyên tổ chức những buổi tọa đàm về phố cập khoa học kỹ thuật cho đông đảo 
quản chúng. 


Nhà khoa học kỹ thuật Thượng Hải là cơ sở hoạt động phổ cập khoa học kỹ thuật 
quy mô lớn do chính phủ đầu tư xây dựng. Hội nghị bất thường của các lãnh đạo Tổ chức 
kinh tế châu Á Thái Bình Dương (APEC) được tổ chức vào tháng 10 năm 2001 đã chọn Nhà 
khoa học kỹ thuật Thượng Hải làm địa điểm tổ chức. 


Nhà khoa học kỹ thuật Haier là nhà khoa học kỹ thuật hiện đại đầu tiên do doanh 
nghiệp đầu tư xây dựng, hoàn tất vào năm 1998 và chính thức mở cửa cho khách thăm 
quan vào năm 1999, Nhà khoa học kỹ thuật Haier là nhà triển lãm văn hóa hiện đại quy 
mô lớn dựa trên văn hóa của doanh nghiệp, dung hòa các lĩnh vực như khoa học kỹ thuật, 
văn hỏa, du lịch, giải trí v.v.. 


Cơ sở phổ cập khoa học kỹ thuật giáo dục 


Tận dụng tài nguyên hoạt động khoa học kỹ thuật sẵn có, mở cửa đối với công 
chúng ở một mức độ nhất định cũng là thành phần cấu thành quan trọng của các cơ sở 
phổ cập khoa học kỹ thuật của Trung Quốc. Năm 1996, Ủy ban khoa học kỹ thuật quốc 
gia và Viện Khoa học Trung Quốc xác định nơi thí điểm đầu tiên của hoạt động phổ cập 
Khoa học kỹ thuật giáo dục mở đối với công chúng, bao qỗm Sở Nghiên cứu Vật lý thuộc 
Viện Khoa học Trung Quốc, Sở Nghiên cứu Hóa học, Sở Nghiên cứu Thực vật, Sở Nghiên 
cứu Động vật có xương sống và Sở Nghiên cứu Người cổ cũng như Trung tâm Nghiên cứu 
Máy tính. 

Xe và tàu cho hoạt động phổ cập khoa học kỹ thuật 


"Xe lữ hành phố cập khoa học kỹ thuật” là một sản phẩm được Hiệp hội Khoa học Kỹ 
thuật Trung Quốc nghiên cứu chế tạo dựa trên nhu cầu phát triển trong công tác phổ cập 
khoa học kỹ thuật của Trung Quốc, mục đích chủ yếu là triển khai tuyên truyền phổ cập 


> Phổ cập giáo dục khoa học kỹ thuật và các hoạt động 
“—c==a 


kửi 


"Xe lữ hành phổ 
cập khoa học kỹ 
thuật” tiến vàn 
vùng thôn quê ở 
huyện Phốn Xương 
tỉnh An Huy, các 
em nhỏ đội mưa 
tham gia hoạt 
động này. 





khoa học kỹ thuật, tư vấn khoa học kỹ thuật, tổ chức triển lãm khoa học kỹ thuật ở những 
khu vực vùng sâu vùng xa. Xe lữ hành phổ cập khoa học kỹ thuật và xe lửa phổ cập khoa 
học kỹ thuật có 5 chức năng, đó là chuyên chở các sản phẩm triển lãm giáo dục và phổ cập 
khoa học kỹ thuật, pa-nô tuyên truyền giáo dục, phim ảnh chiếu về khoa học kỹ thuật, sách 
vở tài liệu tặng cho hoạt động phổ cập khoa học kỹ thuật, sân khấu tuyên truyền và phổ 
cập khoa học kỹ thuật lưu động, vì vậy mà được gọi là “Nhà khoa học kỹ thuật lưu động”. 


Xe lữ hành phổ cập khoa học kỹ thuật bắt đầu được đưa vào sử dụng vào tháng ] 
năm 2001, triển khai những hoạt động phổ cập khoa học kỹ thuật ở khu vực nông thôn 
rộng lớn thuộc miễn Tây Trung Quốc và nhận được sự đón nhận nhiệt tình của cư dẫn 
nông thôn. Ví dụ, vào năm 2007, trung tâm hoạt động phổ cập khoa học kỹ thuật của Hiệp 
hội khoa học Trung Quốc đã cho in và đăng 52 bộ pa-nô hoạt động "Tài nguyên nước - 
chủ để triển lãm phổ cập khoa học kỹ thuật và tri thức “tiết kiệm tài nguyên năng lượng, 
bảo vệ môi trường sinh thái, đảm bảo an toàn sức khỏe"“ Các nơi dựa trên đặc điểm khu 
vực, điều kiện của địa phương, đoàn thể quần chúng, tập quán, thói quen để triển khai 
hoạt động xe lữ hành phổ cập khoa học kỹ thuật mang màu sắc địa phương mình. 


Năm 2002, Trung Quốc lại để ra phương án “xe lửa phổ cập khoa học kỹ thuật” 
hướng đến những khu vực lạc hậu, nghèo khó ở khu vực miền Tây, chủ yếu triển khai 
những hoạt động như triển lãm phổ cập khoa học kỹ thuật, hội nghị báo cáo, thuyết 
giảng, tư vấn kỹ thuật nông nghiệp, bồi dưỡng kỹ thuật y tế, truyền bá kinh nghiệm làm 
giàu, chiếu phim ảnh phổ cập khoa học kỹ thuật v.v.. 


Phương tiện truyền thông phổ cập khoa học kỹ thuật 


Phố cập khoa học kỹ thuật không thể tách rời sự tham gia của các phương tiện 
truyền thông, kết quả điều tra tổ chất khoa học của nhân dân Trung Quốc cũng đã phản 
ảnh tính chất quan trọng của phương tiện truyền thông trong việc thu nhận những thông 
tin khoa học của nhân dân. Giới truyền thông Trung Quốc cũng tích cực tham gia vào đội 
quân phổ cập khoa học kỹ thuật. 


Khoa học kỹ thuật và giáo dục Trung Quốc - 


98 


Truyền hình 


Truyền hình đã trở thành một hình thức quan trọng để người dân Trung Quốc 
nằm được những thông tin khoa học kỹ thuật, đã hình thành nên một mạng lưới tuyên 
truyền phổ cập khoa học kỹ thuật truyền hình vỗ cùng lớn. Từ năm 1997 đến nay, truyền 
hình trung ương đã mở chương trình thứ 7 để tiến hành tuyên truyền khoa học kỹ thuật 
nòng thôn; kênh số 10 là kênh khoa học giáo dục, chuyên tiến hành phổ cập khoa học kỹ 
thuật giáo dục đổi với công chúng. Trong những chương trình của kênh phát sóng khác 
cũng mở những chuyên mục tuyên truyền phổ cập khoa học kỹ thuật. Truyền hình các 
địa phương cũng đều mở các kênh phát sóng hoặc chuyên mục để tuyên truyền phổ cập 
khoa học kỹ thuật truyền hình. Rất nhiều truyễn hình cấp tỉnh đếu thành lập ban phát 
sóng và thực hiện chương trình khoa học kỹ thuật, có chương trình và chuyên mục phổ 
cập khoa học kỹ thuật cổ định. 

Báo in 

Là hình thức quan trọng thứ hai để công chúng Trung Quốc nắm bắt các thông tin 
khoa học kỹ thuật, báo in cũng tận dụng ưu thế của mình để phát huy vai trò phổ cập 
khoa học kỹ thuật. Tháng 3 năm 1954, “tờ báo khoa học” - tờ báo về khoa học kỹ thuật 
đầu tiên được thành lập. Hiện nay có đến hơn 60 tờ bảo về khoa học kỹ thuật, bao gỗm 
“Nhật bảo khoa học kỹ thuật; ˆ Thời hảo khoa học” v.v.. Những tờ bảo này vừa có những tờ 
do trung ương và các ban ngành hữu quan địa phương đứng ra thành lặp, cũng có những 
tờ do các đơn vị nghiên cứu khoa học và đoàn thể quần chúng thành lập, phát hành rộng 
rãi khắp nơi trên cả nước. Những tờ báo lớn như “Nhân dân nhật báoơ; “Quang minh nhật 
báo? “Kinh tế nhật báo” đều có chuyên mục khoa học kỹ thuật, “Nhật báo khoa học kỹ 
thuật” còn có tạp chí phổ cập khoa học kỹ thuật. 


Internet 


Những trang web như “phổ cập khoa học kỹ thuật Trung Quốc” do Bộ Khoa học 
Công nghệ đứng ra thành lập, tên miễn (www.kepu.gov.cn), trang web “Mạng khoa học 
kỹ thuật công chủng Trung Quốc? tên miễn (www.cpst.net.cn), trang web “Mạng thông 
tin khoa học kỹ thuật Trung Quốc”, tên miễn (www.istic.ac.cn), đều là các trang web 
chuyên ngành về thông tin khoa học kỹ thuật. 


Ngoài ba phương tiện truyền thông nói trên, các tạp chí phổ cập khoa học kỹ 
thuật, sách phổ cập khoa học kỹ thuật cũng đảm nhận những chức năng truyền bá phổ 
cập khoa học kỹ thuật rất quan trọng. Bộ Khoa học Công nghệ còn trích ra các khoản 
tài chính hỗ trợ Hiệp hội Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc và Nhà xuất Bản Đại học Y khoa 
Trung Quốc, Nhà xuất bản Công nghiệp hóa học, Nhà xuất bản Đại học Tự nhiên Bắc 
Kinh v.v.. xuất bản những tập sách về phổ cập khoa học kỹ thuật trong kế hoạch khoa 
học kỹ thuật của quốc gia. 

Năm 2006, trên cả nước có 3.162 loại sách về phổ cập khoa học kỹ thuật được xuất 
bản, tổng số sách được xuất bản lên đến 49 triệu cuốn; có 568 loại tạp chí về các loại phổ 
cập khoa học kỹ thuật được xuất bản, tổng số tạp chí xuất bản lên đến 133 triệu cuốn; 


> Phổ cập giáo dục khoa học kỹ thuật và các hoạt động 


có 404 triệu bản báo về khoa học kỹ thuật được phát hành; các chương trình về phổ 
cập khoa học kỹ thuật được phát sóng trên các đài phát thanh trên cả nước có tổng thời 
lượng 99.200 giờ, các chương trình về phổ cập khoa học kỹ thuật được phát sóng trên các 
đài truyền hình có tổng thời lượng 113.800 giờ. Cho đến cuối năm 2006, có tổng cộng 1.465 
mạng lưới phổ cập khoa học kỹ thuật chuyên môn được chính phủ Trung Quốc đầu tư tài 
chính để xây dựng. 


Năm 2007, còn có rất nhiều tác phẩm phổ cập khoa học kỹ thuật xuất sắc nhận 
được những giải thưởng khoa học cấp quốc gia. Có 7 tác phẩm phổ cập khoa học kỹ 
thuật được nhận giải thưởng tiến bộ khoa học quốc gia, trong đó có 4 đầu sách về phổ 
cập khoa học kỹ thuật, 3 tác phẩm phim tài liệu như: các tác phẩm tranh phổ cập khoa 
học kỹ thuật (“Vật lý thay đổi thế giới” “Hướng dẫn sử dụng khí đốt”), và phim tài liệu khoa 
học kỹ thuật quốc phòng như (“Thể kỹ đẫu tranh” vv.). 


Thành quả phổ cập khoa học kỹ thuật 


Chính phủ Trung Quốc tăng cường công tác phổ cập khoa học kỹ thuật từ nhiều mặt 
khác nhau, lần lượt cho ra đời hàng loạt các chính sách quy hoạch về phát triển sự nghiệp 
phổ cập khoa học kỹ thuật, tổ chức rất nhiều hoạt động phổ cập khoa học kỹ thuật có ảnh 
hưởng lớn, tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng cho việc phổ cập khoa học kỹ thuật. Sự hiểu 
biết của người dần đối với khoa học kỹ thuật cũng từng bước được nâng cao. 

Năm 2007, qua điểu tra ngẫu nhiên về tổ chất khoa học của công dân Trung Quốc, 
cho thấy tỷ lệ tham gia các hoạt động phổ cập khoa học kỹ thuật của người dân đã được 
nâng cao. So với năm 2005, tỷ lệ tham gia các hoạt động phổ cập khoa học kỹ thuật cũng 
như việc tận dụng, tham quan các cơ sở phố cập khoa học kỹ thuật đều đã tăng lên. Đặc 
biệt là những hoạt động như: tham quan sở thú (Bảo tàng thủy sinh, vườn thực vật), thư 
viện ảnh phổ cập khoa học kỹ thuật (chuyên mục tuyên truyền) và phòng đọc sách, các 
thư quán công cộng v.v, tỷ lệ tham gia của người dân đều có sự gia tăng rõ rệt. 


HOẠT ĐỘNG PHỔ CẬP KHOA HỌC KỸ THUẬT 


Những hoạt động phổ cập khoa học kỹ thuật quy mô lớn của Trung Quốc bao gỗm 
tuần lễ khoa học, triển lãm phổ cập khoa học kỹ thuật quy mô lớn, khoa học kỹ thuật về 
nỗng thôn v.v.. 


Tuần hoạt động khoa học kỹ thuật 


Tuần lễ hoạt động khoa học kỹ thuật là một trong những hoạt động phổ cập khoa 
học kỹ thuật quan trọng của Trung Quốc hiện nay. Những nội dung hoạt động trong tuần 
lễ khoa học kỹ thuật quốc gia vô củng phong phú, những tỉnh thành trên cả nước có các 
cơ quan liên quan đến hoạt động phổ cập khoa học kỹ thuật đều áp dụng nhiều hành 
động tích cực tham gia tuyên truyền khoa học kỹ thuật, đấy mạnh các hoạt động đổi 
thoại khoa học với công chúng. Tuần hoạt động khoa học hàng năm, hội nghị liên ngành 


8g 


Khoa học kỹ thuật và giáo dục Trung Quốc - 


100 


phổ cập khoa học kỹ thuật quốc gia đều thông qua thỏa thuận hình thành một chủ để, 
các ban ngành xoay quanh chủ để này để tổ chức những hoạt động phổ cập khoa học kỹ 
thuật với nhiều hình thức khác nhau. 


Những chủ để của tuần lễ hoạt động khoa học kỹ thuật toàn quốc trước đây bao 
gỗm “Khoa học kỹ thuật tạo nên tương lai” (năm 2002); “Dựa vào khoa học kỹ thuật, chiến 
thắng dịch SARS” (năm 2003); “Khoa học kỹ thuật nhân văn, xây dựng xã hội tiểu khang 
toàn diện” (năm 2004 - 2005); “chung tay xây dựng quốc gia kiểu mới” (năm 2006 — 2009). 

Trong tuần lễ hoạt động khoa học kỹ thuật năm 2009, các nhân viên nghiên cứu 
khoa học đi vào các xí nghiệp, xuống thôn quê, đến các tổ chức cơ tầng để phổ cập khoa 
học kỹ thuật, đẩy mạnh sáng tạo, nâng cao đời sõng nhân dân, mang lại những thành 
quả khoa học kỹ thuật cho sự nẵng cấp chuyển đổi của xí nghiệp, đóng góp những hỗ trợ 
về khoa học kỹ thuật cho sự phát triển kinh tế của các nơi. Dựa vào khoa học kỹ thuật để 
đối phó với khủng hoảng tài chính toàn cầu, thúc đẩy kinh tế duy trì ở mức tăng trưởng 
nhanh là nhiệm vụ hàng đầu của công tác khoa học kỹ thuật hiện nay, cũng là đặc điểm 
nổi bật của tuần lễ khoa học năm 2008. 


Là hoạt động khoa học mang tính quần chúng có số người tham dự lớn nhất, có 
mức độ bao phủ rộng nhất, có tầm ảnh hưởng lớn nhất trên cả nước, những hoạt động 
phổ cập khoa học kỹ thuật diễn ra trong thời gian của tuần lễ khoa học kỹ thuật luôn thu 
hút được sự quan tâm chú ý của đỏng đảo quần chúng. Những hoạt động phổ cập khoa 
học kỹ thuật mang tính tổng hợp như tuần lễ khoa học kỹ thuật, tháng khoa học kỹ thuật 
v.v.. tuy chỉ diễn ra trong thời gian ngắn nhưng đã khuyến khích được tính tích cực của 
những nhân viên khoa học kỹ thuật khi họ tiến hành truyền bá về khoa học kỹ thuật, thúc 
đẩy tỉnh thần học tập và hiểu biết của công chúng đối với khoa học kỹ thuật, mở rộng 
tầm ảnh hưởng xã hội. 

Tọa đàm, triển lãm và thi đấu trong phổ cập khoa học kỹ thuật 


Phối hợp với những ngày lễ lớn trên thể giới cũng như trong nước, những đơn vị 
có liên quan đến công tác phố cập khoa học kỹ thuật của quốc gia tích cực triển khai các 
hoạt động phổ cập khoa học kỹ thuật dưới nhiều hình thức khác nhau như: Ngày khí 
tượng quốc tế; Ngày y tế thế giới; Ngày môi trường thế giới; Ngày trái đất thể giới; ngày 
triển lãm quốc tế; Tết trồng cây trên cả nước, Tuần lễ tuyên truyền tiết kiệm năng lượng 


Ø Liên kết tư liệu 


ˆ Cuối năm 2007, Hiệp hội Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc tổ chức thực hiện cuộc điểu tra ngảu nhiên về tố chất : 
khoa học của người dân Trung Quốc lần thứ 7, tiến hành điều tra đối với những vấn để như người dân nắm 


bắt thông tin khoa học kỹ thuật, tham gia các hoạt động phổ cập khoa học kỹ thuật cũng như sự hiểu biết của 
người dân đổi với khoa học kỹ thuật, kết quả. cho thấy tỷ lệ người dân Trung Quốc có tố chất khoa học cơ bản 
là 2,25%, là là tỷ lệ cao nhất trong lịch sử. sử. 

















> Phổ cập giáo dục khoa học kỹ thuật và các hoạt động 


quốc dia v.v.. những đơn vị có liên quan căn cứ vào tình hình của những ngày lễ, thông 
qua các phương tiện truyền thông như báo, đài phát thanh, truyền hình, mạng internet v.v.. 
dùng các hình hức như thi tìm hiểu kiến thức khoa học kỹ thuật, thuyết trình chủ để khoa 
học kỹ thuật, hoặc những buổi văn nghệ quy mỏ lớn để tuyên truyền những kiến thức 
khoa học kỹ thuật tương ứng. 


Bảng 5 - ï: 
Tỷ lệ tham gia các hoạt động phổ cập khoa học kỹ thuật 
và sử dụng các cơ sở phổ cập khoa học kỹ thuật của người dân Trung Quốc năm 2005 và 2007 





Tham gia hoạt động phổ cập khoa học kỹ thuật 














Bói dưỡng khoa học kỹ thuật 30/8 | 352 | 44 
Tư vấn khoa học kỹ thuật | 3+ | 322 2,0 
Diễn đàn phố cập khoa học kỹ thuật ao | 1,3 
Tuần lễ khoa học kỹ thuật (tiết, ngày). TH | TH | đ 
Hoạt động xe tuyên truyền nhỏ cập khoa học kỹ thuật jmuann 2,2 
Tận dụng, tham quan cơ sử phổ cập khoa học kỹ thuật 

Sở thú, bảo tàng thủy sinh, vườn thực vật Ô 3M |- 3í | 
Thư viện ảnh phổ cập khoa học kỹ thuật và chuyển mục tuyên truyền 10,1 
Phòng đọc sách 14,5 
Thư viện công cộng _ 387 | 410 | 14,3 
Các điểm minh họa khoa học kỹ thuật hoặc những trạm hoạt động ma. -18 
phổ cập khoa học kỹ thuật 

Bảo tàng mỹ thuật hoặc nhà triển lãm 6,3 
Những cơ sở khoa học kỹ thuật như nhà khoa học kỹ thuật PE T67 | 73 
Bảo tảng tự nhiễn g1 | m8 | 6,8 


Ø Liên kết tư liệu 


Bắt đầu từ năm 2001, được sự chấp thuận của Quốc vụ viện, Bộ Khoa học Công nghệ và các ban ngành có liên 
quan tổ chức tuần lễ hoạt động khoa học kỹ thuật vào tuần thứ 3 của tháng 5 hàng năm. Tuần lễ hoạt động khoa 
học kỹ thuật của năm 2001 là tuần lễ khoa học kỹ thuật mang tính toàn quốc đầu tiên, hoạt động này được tiến 
hành dựa trên cơ sở tuần lễ khoa học ký thuật, tháng hoạt động khoa học kỹ thuật do các tỉnh thành trên cả 
nước triển khai, chủ đề là “khoa học kỹ thuật ở ngay bên tôi” 


Ngay từ năm 1987, thành phố Hàng Châu đã tổ chức hoạt động “tuần tuyên truyền khoa học kỹ thuật”. Cùng năm 
.đó, Hạ Môn, Thượng Hải cũng tổ chức hoạt động "Mùa hè của khoa học kỹ thuật, thời gian tổ chức trong vòng 


1 tháng. Hoạt động "mùa hè của khoa học kỹ thuật" được tổ chức mỗi năm một lấn, liên tiếp tổ chức 4 lần, đến 

năm 1991 đổi tên thành “Lễ hội khoa học kỹ thuật Thượng Hải" Hắc Long Giang, Cát Lâm triển khai hoạt động "Mùa. 
_ đông của khoa học kỹ thuật; tận dụng thời điểm việc nhà nông đang nhân. rồi để triển khai hoạt động. phổ cập. 
- khoa học kỹ thuật ở nông thôn, hoạt động này đã được mở rộng đến mười mấy tỉnh thành, khu tự trị ở phía Bắc. 


101 





Khoa học kỹ thuật và giáo dục Trung Quốc - 
_==—_ 
-102ˆ 


~= 


Các hoạt động phố cập khoa học kỹ thuật hướng đến nông thôn lại càng nhấn 
mạnh việc truyền bá các kỹ thuật thực dụng. Từ năm 1996 đến nay, các nơi đều triển khai 
hết sức rộng rãi ba hoạt động văn hóa, khoa học kinh tế và vệ sinh y tế vào các những vụ 
đông xuân hàng năm, tổ chức cho hơn 10 triệu nhần viên khoa học kỹ thuật xuống thôn 
quê để giúp đỡ các cán bộ nông thôn và quân chúng nhân dân nâng cao tổ chất văn hóa 
khoa học kỹ thuật. Trong những hoạt động này, đều có tổ chức những buổi tọa đàm về 
khoa học kỹ thuật. Theo thống kê, riêng trong năm 2002, hệ thống trong Hiệp hội Khoa 
học Kỹ thuật Trung Quốc đã tổ chức gần 90.000 buổi tọa đàm, số người tham gia lên đến 
hơn 3 triệu lượt người. 


Bảng 5-2: 
Tình hình tổ chức tọa đàm, triển lãm, tuyên truyền phổ cập 
khoa học kỹ thuật của hệ thống Hiệp hội Khoa học Trung Quốc (năm 2007) 


| Tổ chức tọa đàm phổ cập khoa học kỹ thuật (lần) 

Á == | Số người đến nghe tọa đàm (10.000 lượt người) | 708765 |619471| 1046 |1.20102| 801,69 |4181,54| 
Z 4 | Tổ chức triển lãm phổ cập khoa học kỹ thuật [lẫn] | 53246 | 48882 | 18 | 1388 | 10997 | 36479. 
Ý(C| [Bãng@itamain00000Wng 
TötfELiy6ibuyen:phóiayNishockiuetBN) 


Hoạt động phổ cập khoa học kỹ thuật đối với thanh thiếu niên 





Để đẩy mạnh một cách toàn diện việc xây dựng tố chất khoa học đối với các công 
cân Trung Quốc, năm 2006, Quốc vụ viên đã ban bỏ “Cương yếu kế hoạch hành động tổ 
chất khoa học toàn dân” yêu cầu thông qua giáo dục, tuyên truyền, phổ cập khoa học 
kỹ thuật, nhanh chóng làm cho tổ chất khoa học của toàn dân được nâng cao rõ rệt một 
cách toàn diện. Trong hành động nẵng cao tổ chất khoa học của toàn dân tộc, thanh thiếu 

—__ niên học sinh là nhóm người quan trọng nhất. Quốc gia kết hợp với cải cách giáo dục bậc 
—— cơ sở, tiểu học, thống nhất chỉnh hợp các tài nguyên xã hội, cung cấp các cơ sở phổ cập 
tị khoa học kỹ thuật đối với thanh thiếu niên với nhiều hình thức, nhiều biện pháp. 


Các địa phương ở Trung Quốc tận dụng tài nguyên giáo dục bậc cơ sở, tiểu học để 
kết hợp cải cách giáo dục bậc cơ sở, tiểu học với việc thực hiện giáo dục công dân một 
cách toàn diện, hoàn thiện giáo dục khoa học trong giai đoạn giáo dục cơ sở, đẩy mạnh 
thực hiện toàn diện giáo trình khoa học mới. Nghiên cứu mô hình sáng tạo giáo dục khoa 
học, tăng cường xảy dựng cơ sở khoa học kỹ thuật ở các trường phổ thông cơ sở, tiểu học. 





> Phổ cập giáo dục khoa học kỹ thuật và các hoạt động 


103 -. 


Tận dụng nhiều hình thức hoạt động phổ cập khoa học kỹ thuật như 

các nhóm say mê tham gia hoạt động phổ cập khoa học kỹ thuật, cầu 

lạc bộ khoa học, tích cực triển khai các hoạt động khoa học kỹ thuật | 
trong trường học. Hình thành những hoạt động phổ cập khoa học kỹ lOẲ 
thuật ngoại khóa một cách thiết thực, có hiệu quả và các biện pháp, l< 
hình thức gắn kết giữa những giáo trình trong trưởng học một cách 

khoa học, phong phủ với những mỏ hình, phương thức và nội dụng 

của các hoạt động phổ cập khoa học kỹ thuật dã ngoại, ví dụ tổ chức 

học sinh bậc cơ sở, bậc tiểu học tham quan phòng thí nghiệm trọng 

điểm quốc gia v.v.. mở rộng mức độ ảnh hưởng và tỷ lệ phổ cập của 

những hoạt động phổ cập khoa học kỹ thuật ngoài trường học. 


Nhà nước hỗ trợ và tổ chức các cuộc thi rất hiệu quả đổivới —_—_—_——— 
việc phát huy tố chất khoa học kỹ thuật của thanh thiếu niên và phát — Trong tuần lễ hoạt 
triển khả năng sáng tạo, hình thành những hoạt động có mức độ ảnh BH Vậy? tp È 
hưởng rất lớn như “Cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật thanh thiếu chức ở Th làng Hải 
niên toàn quốc”; “Cuộc thi các môn Olympic quốc tế của học sinh bậc và lš hội khoa học 
cơ sở”; “Cúp thử thách - cuộc thi tác phẩm khoa học kỹ thuật ngoại — kỹ thuật Thượng Hải, 
khóa của sinh viên cả nước”; “Bàn tay lớn dắt bàn tay nhỏ - hành động ba thế hệ của một 
truyền bá khoa học kỹ thuật thanh thiếu niên”;“Thanh thiếu niên đến _ 9° Tú nh 
với thể giới khoa học”; “Các kỹ sư tương lai - cuộc thi thiết kế và kỹ — -:_..... 
năng”; “Hoạt động thi đấu người máy của 
thanh thiếu niên Trung Quốc” v.v.. đã tạo 
dựng cơ sở cho sự phát triển lành mạnh 
và bền vững trong các hoạt động giáo dục 
khoa học kỹ thuật của thanh thiếu niên. 


củn trùng. 


Dưới sự hỗ trợ đắc lực của những cơ 
quan nghiên cứu khoa học các địa nhương, 
Đoàn Thanh niên Cộng sản cấp tỉnh, tổ 
chức Đội Thiểu niên Tiền phong đã tận 
dụng những hoạt động này để tiến hành 
giáo dục khoa học đổi với thanh thiểu 
niên dưới nhiều hình thức sinh động và đa 
dạng, từ đó gặt hái được những thành quả 
nổi bật. Năm 2005 - 2006, hệ thống Hiệp 
hội Khoa học Trung Quốc đã tổ chức tổng 
cộng hơn 20.000 lần đối với những cuộc 
thi về khoa học kỹ thuật của thanh thiếu 
niên, có 60 triệu lượt người tham gia; các 
trại hè (đông) khoa học kỹ thuật của thanh 








Khoa học kỹ thuật và giáo dục Trung Quốc - 


104 


thiếu niên cũng được tổ chức hơn 7.200 lượt, số người tham gia lên đến hơn 1.400.000 lượt 
người. Năm 2007, Hiệp hội Khoa học Trung Quốc, Bộ Giáo dục, Trung ương Đoàn Thanh 
niên Cộng sản, Phòng Xây dựng Văn minh tỉnh thần Đảng Cộng sản Trung ương Trung 
Quốc, Tổng Cục Đài phát thanh truyền hình Trung Quốc đã cùng tổ chức “Tiết kiệm nước ở 
ngay cạnh tôi - hoạt động trải nghiệm điểu tra khoa học thanh thiếu niên năm 20077 gắn 
300.000 thanh thiếu niên tham gia các hoạt động thực nghiệm về nước và điều tra tình 
hình tài nguyên nước ở quê mình, gần 15.000 học sinh đã cung cấp số liệu trải nghiệm, đưa 
ra 15.000 ý kiến về tiết kiệm nước. 

Tình hình mở cửa đổi với xã hội của các trường đại học và các cơ quan nghiên 
cửu khoa học 

Không ngừng nẵng cao tổ chất khoa học của toàn dân là công trình mang tính cơ sở 
của việc xây dựng quốc gia kiểu mẫu sáng tạo. Để tăng cường mở cửa và chia sẻ nguồn tài 
nguyên khoa học kỹ thuật, gắn kết chặt chẽ giao lưu hiểu biết giữa những nhân viên công 
tác trong ngành khoa học kỹ thuật với công chúng, khich lệ lồng say mê của công chúng, 
đặc biệt là thanh thiểu niên, năm 2006, Bộ Khoa học Công nghệ Trung Quốc, Bộ Tuyên 
truyền Trung ương, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia, Bộ Giáo dục, Bộ Tài chính, Hiệp 
hội Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc, Viện Khoa học Trung Quốc đã cùng liên kết công bố 
“Những vẫn đề về hoạt động mở cửa và phát triển phổ cập khoa học kỹ thuật của các cơ 
quan nghiên cứu khoa học và các trường đại học đối với xã hội” Y kiến này đã yêu cầu cơ 
quan nghiên cứu và các trường đại học cần mở cửa tự do đối với công chúng, tận dụng các 
tài nguyên khoa học kỹ thuật như cơ sở, địa điểm nghiên cứu khoa học để mở cửa đối với 
toàn công chúng trong xã hội và triển khai những hoạt động phổ cập khoa học kỹ thuật, 
từ đó giúp cho những tiến bộ khoa học kỹ thuật đến được với toàn thể công chúng, nâng 
cao năng lực phổ cập khoa học kỹ thuật của Trung Quốc, tăng cường ý thức sáng tạo của 
người dân, tạo nên một bầu không khí xã hội mới mẻ, sáng tạo, nẵng cao tổ chất khoa học 
của người dân, bối dưỡng các thể hệ nhân tài khoa học kỹ thuật cho sau này, đẩy nhanh 
phát triển sự nghiệp khoa học kỹ thuật, tăng cường năng lực sáng tạo tự chủ. 


Trong hoạt động 
“khuôn viễn vui học 
khoa học” được tổ 
chức tại trường Phổ 
thông cơ sở 1/8 Bắc 
Kinh, các em học sinh 
đang tự lắp ráp máy 
điện thoại. 





> Phổ cập giáo dục khoa học kỹ thuật và các hoạt động 


105 


Biểu đỗ 5 - 3: 
Hoạt động phổ cập khoa học kỹ thuật đối với thanh thiếu niên 
do Hiệp hội Khoa học Trung Quốc tổ chức (năm 2007) 


Tổ chức trại hè (đông] về khoa học kỹ 11EE 
thuật dành cho thanh thiểu niên 


Tổ chức các cuộc thi vẽ khoa học kỹ thuật 10.989 
dành cho thanh thiếu niên 


Tổ chức triển lãm phổ cập khoa học kỹ 14a 
thuật dành cho thanh thiểu niên 


Tổ chức tọa đàm về khoa học kỹ thuật 21.358 
dành cha thanh thiểu niên lượt 
người 
ũ 5.000 1ũ.00ũ 15.000 20.000 25.000 


Nguồn số liệu: <Niên giảm thống kẻ Trung Quốc năm 2008> 


Những cơ quan nghiên cứu khoa học và các trường đại học mở cửa đối với xã hội 
bao gồm các đơn vị chuyên về lĩnh vực khoa học tự nhiên, nghiên cứu khoa học kỹ thuật 
xây dựng do các cấp chính quyển thành lập nên và những trường đại học, cao đẳng 
tương ứng. Phạm vi mở cửa bao gồm những cơ sở nghiên cứu thực nghiệm như phòng 
thí nghiệm, trung tâm xây dựng, trung tâm kỹ thuật, trạm thực nghiệm v.v.. của những 
cơ quan nghiên cứu khoa học và các trường đại học cao đẳng; các cơ sở nghiên cứu khoa 
học cơ bản như trung tâm máy móc thiết bị, trung tâm phân tích thử nghiệm, kho tài 
nguyên kỹ thuật thiên nhiên, trung tâm (mạng lưới) số liệu khoa học, trung tâm (mạng 
lưới) tài liệu khoa học kỹ thuật, trung tâm (mạng lưới) dịch vụ thông tin kỹ thuật v.v..; các 
máy móc thiết bị không phân loại, những cơ sở thực nghiệm và quan sát; các viện bảo 
tăng khoa học kỹ thuật, phòng trưng bày, thư viện ảnh, phòng (trạm) thiên văn và vườn 
thực vật v.v.. 


Việc mở cửa đổi với xã hội của các cơ quan nghiên cứu khoa học và các trường đại 
học, cao đẳng luôn kiên trì nguyên tắc mang tính lợi ích chung, không coi lợi nhuận là 
mục đích, đặt lợi ích xã hội lên hàng đầu. Hoạt động mở cửa đã thể hiện đầy đủ tính thực 
tiễn, tính thực nghiệm, tính tham gia và tính hiệu quả, áp dụng những cách tìm hiểu vui 
vẻ, hào hứng, từ cơ bản cho đến phức tạp để công chúng thông qua các hoạt động như 
tham quan quá trình nghiên cứu khoa học, tham gia thực tiễn nghiên cứu khoa học và 
thảo luận những vẫn để khoa học kỹ thuật v.v... tăng thêm hứng thú và hiểu biết về khoa 
học kỹ thuật, từ đó cũng nẵng cao nắng lực phản tích phương pháp khoa học kỹ thuật và 
giải quyết vấn để trong sử dụng. 

Trong thời gian thực hiện “kế hoạch 5 năm lẫn thứ 117 mục tiêu của việc thúc đẩy 
công tác mở cửa là: đến cuối năm 2008, thực hiện việc các cơ quan nghiên cứu khoa học 





Khoa học kỹ thuật và giáo dục Trung Quốc - 


106 


trực thuộc Viện Khoa học Trung Quốc, các cơ quan nghiên cứu công ích xã hội trực thuộc 
các ban ngành của Quốc vụ viện và những trường đại học tương quan bước vào “Công 
trình 211” sẽ đi đầu trong việc thực hiện mở cửa đối với xã hội. Trước cuỗi năm 2010, các 
cơ quan nghiên cứu khoa học trực thuộc địa phương và những ban ngành khác cũng 
như các trường đại học cần phải tích cực tạo điều kiện, áp dụng những biện pháp và kinh 
nghiệm của những cơ quan nghiên cứu khoa học và những trường đại học đã tiến hành 
mở cửa để thực hiện mở cửa đổi với xã hội. Số liệu thống kê năm 2009 cho thấy, một năm 
trở lại đây, đã có 430 cơ quan nghiên cứu khoa học trực thuộc Viện Khoa học Trung Quốc 
và các trường đại học trực thuộc Bộ Giáo dục thực hiện mở cửa đổi với xã hội, số người 
tham gia đạt mức hơn 7 triệu lượt người, phát huy vai trò quan trọng trong việc tìm hiểu 
khoa học cũng như tham gia và trải nghiệm khoa học của công chúng. 


Giao lưu quốc tế trong phổ cập khoa học kỹ thuật 


Giao lưu quốc tế trong phổ cập khoa học kỹ thuật là những hoạt động tiến hành 
tiếp đón của những ban ngành, đơn vị hữu quan Trung Quốc đổi với các nước và khu vực 
khác cũng như những hoạt động giao lưu như tham gia hội nghị, gặp gỡ, triển lãm, huấn 
luyện v.v.. Những năm gần đầy, giao lưu hợp tác quốc tế trong phổ cập khoa học kỹ thuật 
của Trung Quốc được nảng cao một cách toàn diện, số người tham gia tăng lên rõ rệt, 
riêng trong năm 2006 đã tổ chức 2.132 lượt giao lưu phổ cập khoa học kỹ thuật quốc tế, 
tổng cộng có 656.500 lượt người tham gia. 


Lễ hội khoa học thanh niên APEC 


Lệ hội khoa học thanh niên của tổ chức kinh tế châu Á Thái Bình Dương lẫn thứ 3 
(3” APEC Youth Science Festival) được tổ chức từ ngày 3 đến ngày 9 tháng 8 năm 2004 tại 
Bắc Kinh với chủ để “Khoa học, thanh niên, tương lai: Lễ hội khoa học thanh niên lẫn này 





Trong hoạt động 
“ngày mở cửa đổi với 
dẫn chúng” do Viện 
Khoa học Trung Quốc 
tổ chức, người dẫn và 
các viện sỹ tiến hành 
giao lưu. 














> Phổ cập giáo dục khoa học kỹ thuật và các hoạt động 


là hoạt động APEC quy mô lớn đấu tiên kết hợp giữa chủ để khoa học kỹ thuật và chủ để 
thanh niên do Trung Quốc đăng cai tổ chức, do Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Giáo dục, Hiệp 
hội Khoa học kỹ thuật Trung Quốc, Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung ương và chính quyền 
thành phố Bắc Kinh đồng tổ chức, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Viện Khoa học Kỹ thuật 
Trung Quốc, Viện Xây dựng Trung Quốc, Ủy ban Quỹ Khoa học tự nhiên quốc gia là những 
đơn vị hỗ trợ. Trong 21 nền kinh tế thành viên của Tổ chức kinh tế châu Á Thái Bình Dương, 
có 14 đoàn đại biểu tham gia hoạt động này, Ma Cao của Trung Quốc cũng tham gia ở vị trí 
quan sát viên APEC, Tổng số đại biểu trong và ngoài nước tham gia Lễ hội khoa học thanh 
niên APEC lên đến hơn 1.200 người, trong đó các đại biểu Trung Quốc có hơn 800 người, 
số hơn 400 người còn lại là các đại biểu và quan sát viên của những nước thành viên, có 
hơn 200 gian hàng triển lãm phổ cập khoa học kỹ thuật, diện tích khu triển lãm lên đến 
hơn 6.000 mỉ”. 


Lễ hội khoa học thanh niên APEC đã cho thấy thành quả giáo dục tổ chất khoa học 
của Trung Quốc, giúp tăng cường hiểu biết và tình hữu nghị giữa thanh niên khu vực châu 
Á Thái Bình Dương, thúc đẩy giao lưu và học hỏi lẫn nhau; khích lệ học sinh, thanh niên 
Trung Quốc đổi mặt với những thách thức của thế kỷ mới, hình thành những tố chất khoa 
học hướng ra thể giới, hướng tới tương lai, hướng đến hiện đại hóa, xây dựng chí hướng 
vững vàng trong việc tích cực tham gia cạnh tranh khoa học kỹ thuật với thể giới; kêu qọi 
để cao tỉnh thần khoa học, học tập khoa học, nghiên cứu khoa học và phổ cập khoa học, 
phát huy vai trò dẫn dắt nhất định trong việc hình thành một thế giới quan, nhân sinh 
quan khoa học cho thanh niên trên cả nước; thể hiện rõ sự kế thừa văn hóa lịch sử lâu đời 
và tiếp nối tỉnh thần khoa học của dân tộc Trung Hoa, để thanh niên những nước thành 
viên thấy được một đất nước Trung Quốc cổ xưa nhưng tràn đầy tỉnh thần sáng tạo và sức 
sống mãnh liệt. 


Kế hoạch giao lưu nhân viên khoa học kỹ thuật trẻ giữa hai nước Trung - Mỹ 


Tháng 4 năm 2002, trong Đại hội lần thứ 10 của Ủy ban Hợp tác liên ngành Khoa 
học Kỹ thuật Trung - Mỹ, Bộ Khoa học Công nghệ và Quỹ quốc gia của Mỹ đã cùng ký kết 
hiệp định hợp tác “Kế hoạch giao lưu nhân viên khoa học kỹ thuật trẻ Trung - Mỹ“ Nội 
dung chủ yếu của hiệp định này là sắp xếp những nghiên cứu sinh của Mỹ tận dụng kỳ 
nghỉ hè để đến những phòng thí nghiệm, những cơ sở nghiên cứu và các trường đại học 
của Trung Quốc để cùng các nhân viên nghiên cứu trẻ tuổi của Trung Quốc triển khai 
công tác nghiên cứu, thời gian là 8 tuần, mục đích là để thúc đấy giao lưu và hợp tác giữa 
các học giả trẻ của hai nước Trung - Mỹ, tăng thêm tình hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau, 
đặt nền móng vững chắc cho việc bồi dưỡng nhân tài trong sự nghiệp hợp tác khoa học 
kỹ thuật của Trung Quốc và Mỹ trong tương lai. 


107 


Lễ khai mạc Hội nghị 
lần thứ 13 của Ủy 
ban hợp tác khoa 
học kỹ thuật Trung - 
Mỹ được tổ chức 
tại Washington vào 
ngày 15 tháng 10 
năm 2008. Trong ảnh 
(từ trải qua phải) là 
những người tham 
gia lễ khai mạc, đó 
là Chu Văn Trọng - 
Đại sử Trung Quốc 
tại Mỹ; Vạn Cương -— 
Bộ trưởng Bộ Khoa 
học Công nghệ Trung 
Quốc; Holdren - Chủ 
nhiệm Văn phòng 
Chinh sách Khoa học 
Kỹ thuật Nhà trắng; 
Emily lanes - Trợ 
lý Quốc vụ Hoa Kỳ 
về vấn để khoa học 
kỹ thuật và mi 
trưởng; Hithlum - 
Viện trưởng Viện 
Khoa học Quốc gia 
Hoa ky. 


Khoa học kỹ thuật và giáo dục Trung Quốc - 








Từ năm 2004 đến năm 2007, kế hoạch này mỗi năm đều sắp 
xếp khoảng 30 nghiên cứu sinh ưu tú của Mỹ đến Trung Quốc tham 
gia hoạt động. Song song với việc các học sinh của Mỹ gặt hái được 
nhiều kinh nghiệm nghiên cứu ở Trung Quốc, họ còn hiểu được 
những kiến thức về khoa học kỹ thuật, chính trị, hệ thống kinh tế, 
chính sách đối ngoại, lịch sử, văn hóa giáo dục, tập tục xã hội v.v.. 
của Trung Quốc. Tại các cơ sở nghiên cứu tương quan của Viện Khoa 
học Trung Quốc và các phòng thí nghiệm của các trường đại học nổi 
tiếng Trung Quốc, các học giả của Mỹ cùng với những nhân viên khoa 
học kỹ thuật của Trung Quốc giao lưu về quan điểm, tìm hiểu và thảo 
luận về phương pháp làm việc và thể chế quản lý nghiên cứu khoa 
học của nhau, cùng giải quyết những vẫn để gặp phải trong quá trình 
nghiên cứu khoa học, hiệu quả hợp tác tăng lên rõ rệt. 


HỢP TÁC QUỐC TẾ 
TRONG KHOA HỌC KỸ THUẬT 
VÀ GIÁO DỤC 


110 


Khoa học kỹ thuật và giáo dục Trung Quốc - 


lợp tác khoa học kỹ thuật quốc tế, hợp tác giáo dục của Trung Quốc luôn có sự phối 

hợp chặt chẽ với chiến lược kinh tế, khoa học kỹ thuật và ngoại giao của quốc gia, 

coi cải cách sáng tạo là động lực, dựa trên việc xác định vị trí cơ bản là “coi việc nâng cao 

năng lực sáng tạo tự chủ của Trung Quốc là trọng tâm, phục vụ cho hai đại cục, đó là xây 

dựng chủ nghĩa xã hội hiện đại hóa và công tác ngoại giao quốc gia; giải phóng tư tưởng, 

khai thác sáng tạo, hợp tác quốc tế trong khoa học kỹ thuật và giáo dục song phương, đa 
phương có những bước tiến lớn và ổn định. 


HỢP TÁC KHOA HỌC KỸ THUẬT GIỮA CÁC CHÍNH PHỦ 


Cho đến cuối năm 2007, Trung Quốc đã cùng với 96 quốc gia và khu vực trên thế 
giới ký kết 102 hiệp định hợp tác khoa học kỹ thuật hoặc hiệp định hợp tác kinh tế, kỹ 
thuật giữa các chính phủ, ký kết hơn 1.000 hiệp định hợp tác khoa học kỹ thuật giữa các 
ban ngành, hình thành nên một khung hợp tác khoa học kỹ thuật quốc tế song phương 
và đa phương giữa các chính phủ tương đối hoàn thiện. Từ năm 2007 đến nay, một số 
nước phát triển liên tục chủ động đầu tư để cùng liên kết với Trung Quốc hỗ trợ phát triển 
nghiên cứu hợp tác trong những lĩnh vực ưu tiên, theo số liệu thống kê chưa hoàn chỉnh, 
tổng ngạch đầu tư trong những dự án hợp tác khoa học kỹ thuật với Trung Quốc bình 
quân mỗi năm lên đến hơn 700 triệu nhân dân tệ. 


Hợp tác khoa học kỹ thuật Trung - Mỹ 


Trong chương trình khung của “hiệp định hợp tác khoa học kỹ thuật Trung - Mỹ? 
những ban ngành hữu quan của hai nước Trung - Mỹ đã ký kết hơn 50 nghị định thư 
hoặc ghi nhớ hợp tác, triển khai hợp tác vỏ cùng hiệu quả trong rất nhiều lĩnh vực như 
nghiên cứu cơ bản, năng lượng, tài nguyên mỗi trường, nông nghiệp, y tế v.v.., xuất hiện 
một cục diện tốt đẹp song song giữa hợp tác chính phủ, hợp tác giữa các cơ quan nghiên 
cứu khoa học, hợp tác kỹ thuật giữa các doanh nghiệp và giao lưu nhân viên kỹ thuật. 
Tháng 5 năm 2007, đổi thoại kinh tế chiến lược Trung - Mỹ lẫn thứ 2 được tổ chức tại 
Washington, hai nước đã thông qua “Tăng cường nguyên tắc và thành quả hợp tác sáng 
tạo trong khung đổi thoại kinh tế chiến lược? đồng thời ký kết “Ghi nhớ hợp tác an ninh lò 
phản ứng hạt nhân AP1000 Trung - Mỹ” Một hoạt động quan trọng diễn ra sau đó là vào 
tháng 12 năm 2007, Đại hội sáng tạo Trung - Mỹ đã được mở tại Bắc Kinh, Trung Quốc và 
Mỹ cùng bàn bạc về những vấn để trong hợp tác sáng tạo. 

Những thành quả lớn trong hợp tác khoa học kỹ thuật 

Tháng 10 năm 2007, dự án hợp tác lớn nhất trong lĩnh vực nghiên cứu cơ bản của 
Trung Quốc và Mỹ - Thí nghiệm Neutrino Lò phản ứng Vịnh Daya, đã được động thổ ở cơ sở 
năng lượng hạt nhân vịnh Daya Thấm Quyển. Tổ hợp tác quốc tế trong Thí nghiệm Neutrino 
Lò phản ứng Vịnh Dava cỏ sáu nước lớn là Trung Quốc, Mỹ, Nga v.v.. và sự tham gia của 34 


> Hợp tác quốc tế trong khoa học kỹ thuật và giáo dục 


đơn vị nghiên cứu trong khu vực. Hiện nay, phương án thiết kế và luận 
chứng, thiết kế máy thăm dò và thí nghiệm mô hình nhỏ quan trọng 
của dự án đều đã được hoàn thành một cách thuận lợi, đã có đủ điều 
kiện thiết bị chế tạo. 


Những tiến triển mới trong hợp tác khoa học kỹ thuật giữa 
các ngành nghề 


Dưới sự thúc đẩy mạnh mẽ của các ban ngành như Bộ Khoa học 
Công nghệ, Tập đoàn Huaneng đã gia nhập vào Liên minh Xí nghiệp 
kể hoạch “phát điện tương lai” của Mỹ, thông qua việc tham gia hợp 
tác quốc tế, theo dõi và nắm bắt những kỹ thuật tối tân trong phát 
triển năng lượng sạch. Đồng thời, ở trong nước tập đoàn Huaneng 
còn đưa ra kế hoạch “nhiệt điện xanh? tháng 12 năm 2007, Công ty 
năng lượng Peabody của Mỹ đã tham gia kế hoạch “nhiệt điện xanh; 
là bước một bước quan trọng vào hợp tác quốc tế hóa. Ngoài ra, 
Trung Quốc còn cùng với Bộ Năng lượng của Mỹ, Bộ Tài nguyên thiên 
nhiên Canada cùng bắt tay hợp tác nghiên cứu phát triển thân xe 
hợp kim ma-giẽ. 


Hợp tác khoa học kỹ thuật giữa Trung Quốc và châu Âu 


Liên minh châu Âu và những nước thành viên là đối tác quan 
trọng trong hợp tác khoa học kỹ thuật quốc tế của Trung Quốc. 
Theo “Hiệp định hợp tác khoa học kỹ thuật giữa Cộng đồng châu 
Âu và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa” ký kết vào năm 1998, 
kế hoạch khung Liên minh châu Âu trở thành kế hoạch khoa học kỹ 
thuật nước ngoài đầu tiên của Trung Quốc từ khi mở cửa. 





























Ngày 12 tháng 5 
năm 2005, “Diễn 
đàn cao cấp chiến 
lược khoa học 
kỹ thuật Trung 


Quốc - châu Âu” 


do Bộ Khoa học 
Công nghệ Trung 
Quốc, Tổng cục 
Nghiên cứu Khoa 
học thuộc Ủy ban 
châu Âu và Chỉnh 
phủ Công quốc 
Luxembourgq - 
là nước chủ tịch 
luän phiên của 
Liên minh chảu Âu 
cùng tổ chức đã 
được khai mạc tại 
Đại lễ đường nhản 
dân Bắc Kinh. Có 
hơn 400 nhãn viễn 
khoa học kỹ thuật, 
học giả nổi tiếng, 
doanh nhãn đến 
từ Trung Quốc và 
Liên minh châu Âu 
cũng như các nước 
thành viên tham 
gia diễn đàn này và 
cùng bản bạc thảo 
luận xảy dựng mỗi 
quan hệ hợp tác 
chiến lược trong 
lĩnh vực khoa học 
kỹ thuật với cơ sở 
là tri thức. 











I11 


Khoa học kỹ thuật và giáo dục Trung Quốc - 


112 


Năm khoa học kỹ thuật Trung - Âu 


Tháng 11 năm 2006, Bộ Khoa học Công nghệ và Tổng cục Nghiên cứu Khoa học của 
Ủy ban Liên minh châu Âu đã cùng tổ chức hoạt động “Năm khoa học kỹ thuật Trung - 
Âu” "Năm khoa học kỹ thuật Trung - Âu" là thành quả quan trọng của việc hợp tác chiến 
lược cao cấp trong lĩnh vực phát triển khoa học kỹ thuật của Trung Quốc và Liên minh 
châu Âu, hai bên đã cùng tạo nên những điều kiện để thực hiện hợp tác toàn diện hơn. 
Trong một năm, hai bên đã tổ chức rất nhiều hoạt động với nhiều hình thức khác nhau 
như triển lãm, diễn đàn, hội thảo học thuật v.v... tổng cộng hơn 40 hoạt động, ngoài ra 
cũng mở các hội thảo nghiên cứu như Hội thảo nghiên cứu năng lượng, Đại hội Y dược 
Đông y Trung Quốc - Liên minh châu Âu và hội thảo nghiên cứu người máy lần đầu tiên 
giữa Trung Quốc và Liên minh châu Âu. 


Kế hoạch hợp tác khoa học kỹ thuật của Trung Quốc và Liên minh Châu Âu 


Tháng 11 năm 2007, trong “Hội nghị Ủy ban chỉ đạo hợp tác khoa học kỹ thuật 
Trung - Âu lần thứ 6” hai bên Trung - Âu đã đi đến nhất trí về việc xây dựng cơ chế hợp 
tác đối đẳng, bắt đầu “Kế hoạch hợp tác khoa học kỹ thuật Trung - Âu” Theo kế hoạch này, 
hai bên Trung - Âu sẽ tiến hành liên kết tuyển chọn, xét duyệt, xác định các dự án hợp tác 
trong những lĩnh vực ưu tiên chiến lược mà hai bên đã cùng xác định rõ, đồng thời mỗi năm 
hai bên đầu tư một khoản không dưới 30 triệu Euro. 


Những tiến triển quan trọng 


Trong kể hoạch hợp tác khung của Liên minh châu Âu, Trung - Âu đã cùng xây dựng 
mạng internet tốc độ cao 2.5G, đã nắng cao đáng kể năng lực giao lưu thông tin và trao 
đổi số liệu khoa học giữa Trung Quốc và Liên minh châu Âu. Phòng thực nghiệm laser 
liên doanh Trung - Đức tiến triển thuận lợi, phía Đức đã cung cấp những thiết bị laser tiên 
tiến. Kỹ thuật khí hóa bộ than khô hợp tác giữa Trung Quốc và Anh lần đầu tiên có được 
dữ liệu đặc tính phản ứng khí hóa áp suất cao của các loại than Trung Quốc. 


Hợp tác khoa học kỹ thuật Trung - Nga 


Trong chương trình khung của Ủy ban gặp gỡ định kỳ của thủ tướng hai nước 
Trung - Nga có thành lập tiểu ban hợp tác khoa học kỹ thuật, phụ trách phối hợp thống 
nhất và quản lý công tác hợp tác khoa học kỹ thuật giữa hai nước. 


Năm quốc gia Trung - Nga 


Năm 2006, trong chương trình khung “Năm của nước Nga” tổ chức tại Trung Quốc, 
hai bên Trung - Nga đã tập trung tổ chức 21 hoạt động khoa học kỹ thuật với nội dung 
hết sức phong phú. Chủ yếu bao gỗm những hoạt động như tổ chức hàng loạt hội thảo 
nghiên cứu, diễn đàn cấp cao hợp tác khoa học kỹ thuật Trung - Nga, Hội nghị rà soát 
dự án và phát triển khoa học kỹ thuật của Nga, hoạt động giao lưu văn hóa khoa học kỹ 
thuật thanh thiếu niên Trung - Nga và Hội các nhà khoa học hai nước v.v.. Sau khi “Năm 
của nước Nga” được tổ chức thành công tại Trung Quốc vào năm 2006, năm 2007, Trung 


> Hợp tác quốc tế trong khoa học kỹ thuật và giáo dục 
%œ= 


I13 


Các chuyên gia lãm 
nghiệp Trung - Nga 
đang giao lưu kỹ 
thuật nhãn giống 
thực vặt tại khuôn 
viên hợp tắc kỹ 
thuật lắm nghiệp 
Trung = Ngã tại cục 
lãm nghiệp thành 
phố Hắc Hà. 





Quốc và Nga lại cùng tổ chức “Năm của Trung Quốc” ở nước Nga, hai bên cùng tập trung 
tổ chức 25 hoạt động khoa học kỹ thuật với nhiều nội dung phong phú, bao gỗm những 
hoạt động như tổ chức triển lãm khoa học kỹ thuật, mở ra hàng loạt các hội thảo nghiên 
cứu học thuật trình độ cao, mở diễn đàn chuyên để hợp tác khoa học kỹ thuật, tổ chức rà 
soát vả giới thiệu những dự án khoa học kỹ thuật lớn v.v.. 


Công viên khoa học công nghệ Trung - Nga 


Những cơ sở thí điểm hợp tác công nghiệp hóa công nghệ cao Trung - Nga như cơ 
sở thí điểm hợp tác công nghiệp hóa công nghệ cao Trung - Nga Yên Đài, Trung tâm công 
nghiệp hóa và hợp tác kỹ thuật Trung - Nga Hắc Long Giang, Công viên khoa học công 
nghệ Trung - Nga “Cự hóa” Triết Giang v.v.. đều đã bước vào giai đoạn phát triển mang 
tính thực chất. Trải qua hơn 3 năm nghiên cứu và phát triển, ảnh hưởng và vai trò của “Công 
viên khoa học công nghệ hữu nghị” Moscow Trung - Nga ngày càng được tăng cường 
góp phần đẩy mạnh hợp tác sáng tạo và khoa học kỹ thuật giữa Trung Quốc và Nga. 

Những tiến triển quan trọng 

Dự án hợp tác kinh tế kỹ thuật Trung - Nga - đơn vị số 1, 2 trạm điện hạt nhân 
Tianwan đi vào hoạt động thương mại vào năm 2007, dự án này nằm ở thành phố cảng 
Liên Vận tỉnh Giang Tỏ, là dự án hợp tác kinh tế kỹ thuật lớn nhất giữa hai nước Trung 
Quốc và Nga tính đến thời điểm hiện tại, đây cũng là trạm điện hạt nhân có đơn vị công 
suất lớn nhất của Trung Quốc hiện nay. Tháng 11 năm 2007, thông qua hợp tác với Nga, 
tàu ngầm chở người dài 7.000 mét đầu tiên do Trung Quốc nghiên cứu chế tạo đã bắt đầu 
hạ thủy thử nghiệm. 

Hợp tác khoa học kỹ thuật với những nước khác 


Dưới sự nỗ lực chung và sự thúc đẩy tích cực của ba phía Trung - Nhật - Hàn, Hội 
nghị Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Trung - Nhật - Hàn lấn đầu tiên đã được khai 





Khoa học kỹ thuật và giáo dục Trung Quốc - 

















Các dụng cụ máy 
móc thăm dò thử 
nghiệm Àsy trong 
Trạm thí nghiệm và 
quan sắt tia vũ trụ 
Yangbaijain ở Tây 
Tạng do Trung - 
Nhật hợp tác xây 
dựng. Trạm thí 
nghiệm và quan sắt 
tia vũ trụ quốc tế 
Yangbajain có diện 
tích 80.000 mỶ, 
nằm cách Lhasa 
30km về phía tây 
bắc, đây không 
chỉ là cơ sở năng 
lượng địa nhiệt 
lớn nhất của Trung 
Quốc, mà còn là 
trạm quan sát thử 
nghiệm thưởng 
niễn của thể giới 
có độ cao cao nhất 
sũ Với mực nước 
biển, có tiểm lực 
nhất và có triển 
vọng phát triển 
nhất trên thế giới. 


—— 


 .. 





mạc tại Hàn Quốc vào tháng 1 năm 2007, đánh dấu hợp tác khoa 
học kỹ thuật của ba nước Trung - Nhật - Hàn đã bước vào một giai 
đoạn phát triển mới. Từ đó, Hội nghị Bộ trưởng Khoa học Công 
nghệ Trung - Nhật - Hàn và Hội nghị Cục trưởng Hợp tác khoa học 
kỹ thuật Trung - Nhật - Hàn cùng tổn tại song song, góp phần thúc 
đẩy hợp tác khoa học kỹ thuật Trung - Nhật - Hàn từ hai phương 
diện giao lưu chính sách và hợp tác cụ thể. Sự hợp tác này đã gặt 
hái được những phát triển thực sự hiệu quả. 


Trung Quốc và nhiều nước khác như những nước Châu 
Phi, Canada, Singapore, New Zealand, Australia, Mông Cổ, Brazil, 
Achentina, l-rắc v.v.. cũng đã triển khai hợp tác khoa học kỹ thuật 
trên nhiều lĩnh vực. Ngoài ra, Trung Quốc đã cùng với Đông Âu và 
các quốc gia CIS tiến hành hợp tác và gặt hái được những thành quả 
tốt đẹp trong các lĩnh vực như điện tử, quang học, kỹ thuật laser, chế 
tạo cơ khi, ky thuật thông tin, kỹ thuật sinh học, y dược, nẵng nghiệp 
sinh thái v.v... rất nhiễu thành quả đã được ứng dụng vào sản xuất. 


DU HỌC VÀ GIẢNG DẠY TIẾNG HÁN ĐỐI NGOẠI 


Du học 
Du học tại Trung Quốc 


Sự nghiệp du học tại Trung Quốc là bộ phận cấu thành quan 
trọng của sự nghiệp giáo dục Trung Quốc. Từ năm 1950, Trung Quốc 
bắt đầu nhận 33 lưu học sinh từ các nước Đông Âu đến Trung Quốc 
du học, cho đến năm 2008, số sinh viên quốc tế đến Trung Quốc du 
học đã lên đến hơn 1.460.000 lượt người. Ba mươi năm kể từ khi cải 
cách mở cửa đến nay, công tác du học tại Trung Quốc đã có những 
bước phát triển nhanh chóng. Năm 2008 có 223.499 du học sinh 
từ 189 quốc gia và khu vực đến Trung Quốc du học, học tập ở các 


> Hợp tác quốc tế trong khoa học kỹ thuật và giáo dục 


trường cao đẳng, đại học, các sở, viện nghiên cứu khoa học và các cơ 
quan dạy học khác trên cả nước. 


Thông kê theo từng châu lục cho thấy số học sinh du học 
đến từ các nước ở châu Á vẫn luôn đứng đầu, tổng cộng là 152.931 
người, chiếm 68,43% tổng số học sinh đến Trung Quốc du học trong 
cả năm. Xét từ mức độ tăng trưởng thì số học sinh du học tại Trung 
Quốc đến từ các nước châu Phi và châu Đại Dương lại có tỷ lệ tăng 
trưởng nhanh nhất, tỷ lệ tăng trưởng lần lượt là 48,76% và 45,68% 
so với cùng kỳ năm ngoái. Theo thống kê đổi với từng quốc gia, thì 
ba quốc gia có số du học sinh tại Trung Quốc đứng đầu danh sách là: 
Hàn Quốc 66.806 người, Mỹ 19.914 người và Nhật Bản 16.733 người. 
Để từng bước nâng cao số lượng học sinh đến Trung Quốc du học, 
năm 2008 Bộ Giáo dục đã tiến hành thay đổi biện pháp chiêu sinh 
đối với những học sinh giành học bổng của Chính phủ Trung Quốc, 
phân một phần học bổng của chính phủ cho những trường đại học, 
cao đẳng và những tỉnh thành ở các tỉnh biên giới có liên quan để 
những đơn vị này tự chủ chiêu sinh, khích lệ những học sinh học 
thạc sỹ trở lên. 


Du học ở nước ngoài 


Công tác du học ở nước ngoài của Trung Quốc từ khi cải cách 
mở cửa đến nay đã trải qua một quá trình không ngừng hoàn thiện 
từ những bước đẫu tiên cho đến khi phát triển, trở thành một cánh 
cửa quan trọng trong sự nghiệp cải cách mở cửa Trung Quốc và giao 
lưu giữa Trung Quốc với nước ngoài. Từ quốc gia đến địa phương, từ 
các trường cao đẳng, đại học cho đến các viện, sở nghiên cứu khoa 
học đều đã từng bước xây dựng cơ chế vận hành và quản lý du học 
nước ngoài phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội, hình thành nên 
ba hình thức du học quan  -_ 


Ngày 28 thẳng 6 
năm 2005, trong 
buổi lễ tốt nghiệp 
của các học sinh 
khỏa 2005 tại Đại 
học ngôn ngữ 
Bắc Kinh, Pawel 
Matuewicz đến 
từ Ba Lan đang 
nỏi chuyện với 
bạn học đến từ 
Benin châu Phi. 
Pawel Matuewicz 
là học sinh được 
chủ ÿ nhiều nhất 
trong buổi lễ tốt 
nghiệp này, anh 
học tại trường 
Đại học ngôn ngữ 
Bắc Kinh 10 năm, 
nhận bằng cử 
nhân, bằng thạc 
sự và bảng tiến sỹ, 
trở thành dụ học 
sinh Âu - Mỹ đầu 
tiên liên tiếp nhận 


được ba tắm bằng. 





trọng là học bổng nhà nước, 
học bổng của các đơn vị và 
du học tự túc. Ba hình thức 
này bổ sung ưu thể cho nhau, 
phát huy vai trỏ khác nhau. 
Từ năm 1978 cho đến cuổi 
năm 2008, tổng số người 
đi nước ngoài du học lên 
đến 1.391.500 người, những 
người học xong về nước là 
389.100 người. 


I15 





Khoa học kỹ thuật và giáo dục Trung Quốc - 


116 


Hiện nay, có 1.002.400 người đang ở nước ngoài với tư cách là du học sinh. Trong đỏ 
có 735.400 người đang học tập ở nước ngoài thuộc các giai đoạn đại học, thạc sỹ và tiến 
sỹ cũng như học tiến sỹ khoa học và giao lưu học thuật v.v.. So sánh số liệu giữa năm học 
2008 và năm học 2007, số du học sinh đi du học nước ngoài và số du học sinh về nước đếu 
cho thấy xu thế tăng trưởng. Số người đi nước ngoài du học tăng lên 35.200 người, tăng 
24,43%; số du học sinh về nước tăng 24.900 người, tăng 55,95%. 


Những người du học về nước làm việc trên những cương vị công tác như giáo dục, 
nghiên cứu khoa học, ngành công nghệ cao, ngành tài chính, bảo hiểm, thương mại, quản 
lý v.v.. đều phát huy được vai trò quan trọng, trở thành một lực lượng quan trọng đổi với sự 
phát triển xã hội và kinh tế quốc dân của Trung Quốc. Đồng thời, những hoạt động phục 
vụ cho Tổ quốc bằng nhiều hình thức khác nhau cũng trở nên sôi nổi hơn trong những 
năm gần đây. Những người đi du học nước ngoài thông qua nhiều hình thức khác nhau 
như về nước giảng dạy ngắn hạn, giao lưu học thuật, nghiên cứu khoa học hợp tác, dẫn 
theo các dự án và đầu tư, cung cấp dịch vụ tư vấn thông tin và kỹ thuật v.v.. để phục vụ đất 
nước. Những năm gần đây, từ các nơi, chính quyền các cấp cho đến các xí nghiệp, đơn vị 
sự nghiệp đều liên tục đưa ra và công bố những quy định mang tính chính sách để hỗ trợ 
và thu hút những người du học nước ngoài về nước làm việc hoặc phục vụ đất nước bằng 
nhiều hình thức phù hợp, xây dựng và kiện toàn những cơ quan mang tính phục vụ và 
quản lý tương quan cũng như dự trữ nhãn tài nhân viên, đồng thời còn thành lập các quỹ 
đặc biệt nhằm vào những người du học về nước. 


Giảng dạy Hán ngữ đối ngoại 


Để quảng bá văn hóa Hắn ngữ, năm 1987 Chính phủ Trung Quốc đã thành lập “Văn 
phòng Tiểu ban Lãnh đạo giảng dạy Hán ngữ Quốc gia" (gọi tắt là Hán ban, đến năm 2006 
đổi tên thành Văn phòng Tiểu ban Lãnh đạo Quảng bá Quốc tế Hán ngữ Quốc gia), để 
quảng bá Hán ngữ ra thế giới, quảng bá văn hóa Trung Hoa, tăng cường hiểu biết và tình 
hữu nghị của các nước trên thể giới đối với Trung Quốc. 


Ngày 16 tháng 7 
năm 2009, lễ khai 
mạc "Nhịp cầu Hản 
ngữ” - cuộc thị Hản 
ngữ dành cho cắc 
sinh viên trên khắp 
thế giới đã được tổ 
chức tại tỉnh Hỗ Nam. 
Cuộc thi này do Văn 
phòng Tiểu ban Lãnh 
đạo Quảng bả Quốc 
tế Hán ngữ Quốc 
gia cùng phối hợp 
với chính quyền địa 
phương tỉnh Hỗ Nam 
đồng tổ chức, 








> Hợp tác quốc tế trong khoa học kỹ thuật và giáo dục 


117 


Công trình Nhịp cầu Hán ngữ 


Năm 2004, Quốc vụ viện đã phê duyệt Văn phòng Tiểu ban Lãnh đạo Quảng bá Quốc 
tế Hán ngữ Quốc gia đưa ra quy hoạch phát triển sự nghiệp giảng dạy Hán ngữ đổi ngoại 
năm 2003 - 2007 - “Công trình nhịp cầu Hản ngữ; nội dung chủ yếu bao gồm: 


Thành lập Viện Khổng Tử có tổng trụ sở ở Bắc Kinh và những phân viện ở một số 
quốc gia khác, tích cực đây mạnh và hỗ trợ giảng dạy Hán ngữ ở nước ngoài, cung cấp 
tài nguyên dạy học cho các nước; hai nước Trung - Mỹ nghiên cứu phát triển chương 
trình giảng dạy Hán ngữ trên mạng nhằm vào đổi tượng là học sinh cơ sở và tiểu học, để 
giảng dạy Hán ngữ bước vào lớp học, để việc học tiếng Hán trở thành một sự say mê của 
học sinh, thay đổi quan niệm “học tiếng Hán rất khó”; tận dụng kỹ thuật dạy học hiện đại, 
mô hình dạy học sáng tạo, hợp tác đa phương, xuất bản những giáo trình hay; xây dựng 
một đội ngũ giáo viên dạy Hắn ngữ đổi ngoại trình độ cao, bồi dưỡng một lớp giáo viên 
dạy Hán ngữ đổi ngoại biết vận dụng kỹ thuật giáo dục từ xa hiện đại, lý luận và phương 
pháp dạy học ngôn ngữ đa phương tiện; chọn ra 10 trường đại học có điều kiện cơ sở tốt 
trong việc giảng dạy Hán ngữ đổi ngoại để làm cơ sở dạy Hán ngữ đổi ngoại của quốc 
gia; không ngừng cải cách hoàn thiện thi trình độ Hản ngữ (HSK), duy tri hiệu quả thương 
hiệu quốc tế mà HSK đã tạo nên để tiếp tục đạt đến trình độ và quy mô khảo thí nổi tiếng 
thế giới; tổ chức đại hội Hán ngữ thể giới và cuộc thi “Nhịp cầu Hán ngữ; cùng tập trung 
truyền bá Hán ngữ khắp thế giới, thu hút nhiều hơn nữa những người trẻ tuổi theo học 
Hán ngữ; lập nên “Quỹ nhịp cầu Hán ngữ; tận dụng hỗ trợ tài chính để tổ chức các hoạt 
động phát triển Hán ngữ ở nước ngoài. 


Viên Khổng Tử 
Viện Không Tử (Confucius Institute} không phải là trường đại học với ý nghĩa thông 
thường, mà là một cơ quan giao lưu văn hóa và giáo dục để quảng bá văn hóa Hán ngữ, 


: sử XU. Ngày 30 tháng 5 nắm 
Js BI. ˆ 2007, Viện Khổng 


Tử chỉnh thức được 
thành lận tại trường 
Đại học 5ư phạm 
Luhansk, LIkraine 
do Đại học 5ư 
phạm Triết Giang 
Trung Quốc và 
bại học Sư phạm 
Luhansk hợp tác 
xảy dựng. Đảy là 
Viện Khổng Tử đầu 
tiên tại LIikraine. 

















Khoa học kỹ thuật và giáo dục Trung Quốc - 


118 


là một cơ quan công ích xã hội phi lợi nhuận. Nhiệm vụ quan trọng nhất của Viện Khổng 
Tử là cung cấp những giáo trình Hán ngữ hiện đại chuẩn nhất và uy tín nhất; cung cấp các 
kênh học tiếng Hán chính quy nhất, chủ yếu nhất. Trụ sở chính của Viện Không Tử đặt ở 
Bắc Kinh, khánh thành ngày 9 tháng 4 năm 2007. Các Viện Không Tử khác ở nước ngoài 
đều là phân viện, chủ yếu áp dụng hình thức hợp tác giữa Trung Quốc và các nước để 
thành lập. Không Tử là nhân vật tiêu biểu cho văn hóa truyền thống của Trung Quốc, chọn 
Không Tử là thương hiệu giảng dạy Hán ngữ là tiêu chí để phục hưng văn hóa truyền 
thống của Trung Quốc. 


Ngày 21 tháng 11 năm 2004, “Viện Khổng Tử” đầu tiên trên thế giới đã được khánh 
thành tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Cho đến tháng 8 năm 2009, đã có 268 Viện Khổng 
Tử và 71 lớp học Khổng Tử được xây dựng tại 83 quốc gia trên thế giới. Có 61 trường đại 
học, cao đẳng và cơ quan tham gia hợp tác giảng dạy tại các Viện Không Tử, chủ yếu là 
phái cử các giáo viên dạy Hán ngữ ra nước ngoài và chiêu mộ những người tình nguyện. 
Đến năm 2010, trên thế giới sẽ xây dựng 500 Viện Khổng Tử và lớp học Khổng Tử. 


Những dự án và các hoạt động khác 


Bắt đầu từ năm 2003, Văn phòng Tiểu ban Lãnh đạo Quảng bá Quốc tế Hán ngữ 
Quốc gia đã cùng với Hội đồng Đại học Mỹ hợp tác thành lập dự án AP Trung văn để 
quảng bá tiếng Hán tại Mỹ. Tháng 4 năm 2006, hai bên chính thức ký kết hiệp định, hợp 
tác triển khai hàng loạt các dự án văn hóa ngôn ngữ Trung Quốc. Văn phòng Tiểu ban 
Lãnh đạo Quảng bá Quốc tế Hán ngữ Quốc gia còn tổ chức trại hè thế giới cho thanh 
thiếu niên học sinh, mời học sinh các bặc tiểu học, phố thông cơ sở trên thể giới cùng đến 
Trung Quốc tham dự. Trại hè được tổ chức vào kỳ nghỉ hè, thời gian là ba tuần. Hoạt động 
này nhằm tăng cường giao lưu thanh thiếu niên giữa Trung Quốc và các nước, tăng thêm 
sự hiểu biết và những trải nghiệm của thanh niên các nước đối với văn hóa ngôn ngữ 


Các học sinh tiểu 
học, phổ thông cơ sở 
của ảnh đang tham 
gia trại hè Hán ngữ 
tổ chức tại Hạ Môn 
Trung Quốc đến chơi 
tại gia đình một học 
sinh cấp II ở Hạ Môn, 





> Hợp tác quốc tế trong khoa học kỹ thuật và giáo dục 


Trung Quốc, khích lệ sự nhiệt tình trong học tập Hán ngữ của họ. Tổ chức đoàn tham quan 
cho hiệu trưởng các trường tiểu học, phổ thông cơ sở trên thế giới, mời hiệu trưởng các 
trường tiểu học, phổ thông cơ sở của các nước như Mỹ, Anh, Hàn Quốc v.v.. và các quan 
chức trong ngành giáo dục sang tham quan Trung Quốc trong thời gian 1 tuần để tăng 
cường sự hiểu biết của họ đối với văn hóa ngôn ngữ Trung Quốc, thúc đẩy các trường ở 
mọi nơi mở chương trình giảng dạy Hản ngữ, thúc đẩy xây dựng cơ sở giao lưu giữa các 
trường của Trung Quốc và nước ngoài, triển khai hợp tác giảng dạy Hán ngữ. 


KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI VÀ BẢO VỆ BẢN QUYỀN TRÍ TUỆ QUỐC TẾ 


Thi trường kỹ thuật và thương mại 


Kỹ thuật thương mại là một bộ phận quan trọng trong hệ thống thị trường của 
Trung Quốc, là sợi dây và cầu nổi quan trọng giữa nghiên cứu khoa học và sản xuất, thuộc 
yếu tố sản xuất trong hệ thống thị trường. 


Năm 2007, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu các sản phẩm công nghệ cao của Trung 
Quốc lên đến 634,8 tỷ USD, kim ngạch xuất khẩu đạt mức 347,8 tỷ USD, kim ngạch nhập 
khẩu là 286,98 tỷ U5D. Xu thế tăng trưởng hết sức khả quan của các sản phẩm công nghệ 
cao đã kéo theo cơ cấu chỉnh thể của mậu dịch thương mại Trung Quốc từng bước được 
tối ưu hóa, kim ngạch xuất khẩu và kim ngạch nhập khẩu của các sản phẩm công nghệ 
cao lần lượt chiếm tỷ trọng 28,6% và 30% trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu toàn bộ 
các sản phẩm của Trung Quốc. 


Biểu đồ 6 - 1: 
Kim ngạch thực hiện trong thị trường kỹ thuật 
của Trung Quốc (năm 2000 - 2007) 
Van Nhân dẫn tệ 


25.000.000 
22.265.261 


20.000.000 18.181.813 


15.513.60% 
15.000.000 


13.343.630 
10.840.727 


841.712 
10.000.000 7827.480 8.841 
6.507.519 


5.000.000 


0 Â. _ ị - | Năm 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 


Nguốn số liệu: <Niên giảm thống kẽ Trung Quốc năm 2008> 











118 


Khoa học kỹ thuật và giáo dục Trung Quốc - 


120 


Năm 2007, trên cả nước có 220.900 hợp đồng kỹ thuật được xác nhận đăng ký, tổng 
kim ngạch đã được thực hiện lên đến 222,65 tỷ nhân dân tệ. Bốn dạng hợp đồng kỹ thuật 
như phát triển kỹ thuật, chuyển nhượng kỹ thuật, tư vấn kỹ thuật, dịch vụ kỹ thuật đều thể 
hiện mức tăng trưởng tương đối cao. Trong đó, kim ngạch đã được thực hiện của loại hợp 
đồng phát triển kỹ thuật là 87,6 tỷ nhân dân tệ, vẫn đứng đấu trong bốn dạng hợp đồng kỹ 
thuật, chiếm 39,4%. Hoạt động chuyển nhượng kỹ thuật càng sôi nổi hơn, kim ngạch thực 
hiện là 42 tỷ nhản dân tệ, chiếm 19% tổng kim ngạch thực hiện trên cả nước. Kim ngạch 
thực hiện của các hợp đồng dạng dịch vụ kỹ thuật và tư vấn kỹ thuật lẫn lượt là 84 tỷ nhân 
dẫn tệ và 8 tỷ nhân dẫn tệ, tăng 20,850 và 5,890 so với cùng ký năm 2006, 


Cùng với việc tăng cường ý thức tận dụng và bảo vệ bản quyển trí tuệ của các 
doanh nghiệp, các loại kỹ thuật để cập đến bản quyền trí tuệ cũng được chuyển đổi, 
chuyển hóa nhiều hơn trong thị trường kỹ thuật. Năm 2007, trong những hợp đồng được 
thực hiện tại thị trường kỹ thuật, tổng cộng có 109.740 hợp đồng kỹ thuật bản quyển trí 
tuệ để cập đến bí quyết kỹ thuật, phần mềm máy tính, bằng sáng chế, dây điện tích hợp, 
y dược sinh học, giống mới động thực vật v.v... chiếm 49,7% tổng số hợp đồng thực hiện 
toàn quốc; tổng kim ngạch thực hiện là 66,4%. Trong đó tổng ngạch giao dịch kỹ thuật 
được thực hiện của những hợp đồng tác quyền bí quyết kỹ thuật và phần mềm máy tính 
đứng ở vị trí thứ nhất và thứ hai, lẫn lượt là 100,8 tỷ nhân dân tệ và 25,5 tỷ nhân dân tệ. 


Doanh nghiệp vẫn là nơi xuất khẩu và thu hút mậu dịch kỹ thuật lớn nhất, giữ vị trí 
đứng đầu trong mậu dịch kỹ thuật các loại. Năm 2006, lần đầu tiên kim ngạch giao dịch 
xuất khẩu kỹ thuật của doanh nghiệp vượt qua kim ngạch giao dịch nhập khẩu kỹ thuật, 
tiếp đó, năm 2007 kim ngạch giao dịch xuất khẩu kỹ thuật lại đạt kỷ lục mới. Các hợp 
đồng xuất khẩu kỹ thuật của các doanh nghiệp lên đến 135.900 hợp đồng vào năm 2007, 
kim ngạch giao dịch xuất khẩu kỹ thuật đạt 192,3 tỷ nhân dần tệ, chiếm 86,4% tổng kim 
ngạch được thực hiện trên cả nước. Các hợp đồng mua kỹ thuật của các doanh nghiệp là 
169.300 hợp đồng, kim ngạch thực hiện đạt 182,8 tỷ nhân dẫn tệ, chiếm 82,2% tống kim 
ngạch thực hiện trên cả nước. 


Xin bằng sáng chế 


Năm 2007, số lượng xin PCT trên thể giới lại lập kỷ lục mới. Từ khi có những bước 
nhảy vọt vào năm 2005, trên cơ sở đó, năm 2007 số lượng xin bằng sáng chế của Trung 
Quốc đã lên đến 5.456 lượt, vượt qua Hà Lan, vươn lên đứng vị trí thứ 7 trên thể giới, tăng 
38,1% so với năm 2006, mức độ tăng trưởng trong việc xin bảng cấp sáng chế đứng đầu 
trong 15 nước hàng đầu thế giới. Điều đó không chỉ phán ảnh năng lực sáng tạo của 
Trung Quốc đã được nảng cao một cách nhanh chóng và ý thức bảo vệ bản quyển trí tuệ 
cũng không ngừng được cải thiện, mà còn có những đóng góp quan trọng đổi với việc 
đấy nhanh cải cách bản quyền trí tuệ của thế giới. 

Ngày 1 tháng 5 năm 2007, Cục Bản quyển trí tuệ Trung Quốc chính thức chấp 
nhận toàn bộ xin bản quyển bằng văn bản điện tử, lượng xin của PCT - SAFE là 1.496 
hạng mục, chiếm 27,4% tổng các hạng mục xin bản quyển trí tuệ. Việc sử dụng PCT - 


> Hợp tác quốc tế trong khoa học kỹ thuật và giáo dục 
%œ 


SAFE không chỉ losub Mu NT. 2á. 
entrgnas na s91241/-21/1-4-440)/-00210001001)-01) (00100. 
bản mẫu chuẩn cho 
những người thực 
hiện xin bản quyển 
Ki họ khao tác văn : ›# 
bản đơn tử, mà còn \ 
cung cấp những 
tiện ích rất lớn về cả 
kinh phí cũng như 
các thủ tục nộp 
giấy tờ. 


la, 
: 


___ 


Những biểu hiện xuất sắc trong việc xin PCT của các xí nghiệp 
công nghệ cao như Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kỹ thuật Huawei và 
Công ty Thông tấn Zhongxing v.v.. đã có những đóng góp rất lớn trong 
sự tăng trưởng lượng xin bản quyển trí tuệ của Trung Quốc. Trong 
bảng xếp hạng số lượng xin PCT của các xí nghiệp trên toàn thế giới, 
hai công ty này đứng ở vị trí thứ 4 và thứ 53. Các xí nghiệp Trung Quốc 
đang hướng ra thị trường hải ngoại, ngày càng quan tâm đến việc bảo 
vệ bản quyền trí tuệ quốc tế, đầu tư lượng vốn rất lớn để nghiên cứu 
phát triển và tăng cường hợp tác đối ngoại, với hy vọng sẽ gặt hái được 
nhiều lợi ích hơn nữa trong mặt bản quyền sáng chế. 


Phản đối xâm phạm bản quyền 


Trước và sau ngày bản quyển trí tuệ thế giới (26 tháng 4) năm 
2008, văn phòng hoạt động “chống nội dung khiêu dâm, phản đổi 
hàng lậu” đã tổ chức điều tra, thấm quyết, phơi bày hàng loạt những 
vụ án trọng điểm liên quan đến việc xâm phạm bản quyển, tập trung 
triển khai những hoạt động tuyên truyền bảo vệ bản quyển trí tuệ, 
phản đối xâm phạm bản quyền, triển khai cho 31 tỉnh thành phố 


Ø Liên kết tư liệu 


Hiệp ước hợp tác bằng sảng chế (Patent Cooperation Treaty] được ký kết văn năm 
1370 và Có hiệu lực vào năm 1978, Ngày 1 thắng 1 năm 1994, Trung Quốc gia nhập 
c thành việt "thức của PCT. Đồng thời, Cục bằng sáng. 


: KHẢ quốc tế, văn phòng kiểm tra HN 





Ngày 4 thắng 12 
năm 2006, Hội nghị 
đổi thoại chỉnh sách 
Cục trưởng Cục Bản 
quyền trí tuệ ba nước 
Trung - Nhật - Hàn 
lần thứ 6 được tổ 
chức tại Bắc Kinh. Ba 
bên đã phê chuẩn 
hai hợp đồng mới 
là “trao đổi số liệu 
thống kê” và “đánh 
giả dịch vụ internet? 
đồng thời đi đến 
thỏa thuận nhất trí 
về thiết kế hợp đồng 
cục bản quyền trí tuệ 
ba nước. Trong ảnh 
là ba Cục trưởng Cục 
Bản quyển trí tuệ ba 
nước: Cục trưởng 
cục bản quyền trí tuệ 
quốc gia Trung Quốc 
(giữa) - Điển Lực Tấn 
và Giám đốc Văn 
phòng Sáng chế 
Nhật Bản - Makoto 
(trải} và Giám đốc 
Văn phòng Sáng 
chế Hản Quốc - 
Sang Woo ]un cùng 
chúc mừng hội nghị 
đã thành công. 


121 





Khoa học kỹ thuật và giáo dục Trung Quốc - 


122 


đồng thời tổ chức hoạt động thiêu hủy toàn bộ những sản phẩm vi phạm bản quyền và 
xuất bản phi pháp, tổ chức thiêu hủy 47.180.000 sản phẩm vi phạm bản quyền và xuất 
bản phi pháp, đây cũng là lần thiêu hủy toàn bộ số sản phẩm phi pháp nhiều nhất và triệt 
để nhất. 


Tổng cục Xuất bản tin tức, Cục Bản quyền quốc gia và Văn phòng Chống nội dung 
khiêu dâm, phản đối hàng lậu toàn quốc đã tích cực triển khai công tác phòng chống 
và phản đối xâm phạm bản quyển lễ khai mạc và bể mạc Thể vận hội Bắc Kinh năm 
2008 và những sản phẩm băng hình có để tài liên quan đến Thể vận hội Bắc Kinh. Trong 
thời gian diễn ra Thể vận hội Bắc Kinh, Cục Bản quyển Quốc gia cùng với các ban ngành 
như Ủy ban tổ chức Olympic, Văn phòng “chống nội dung khiêu dâm, phản đối hàng 
lậu” kết hợp thành tổ công tác chống vi phạm bản quyền Thế vận hội, trực ban suốt 24 
giờ, mở rộng mạng lưới và tăng cường quản lý các hoạt động xâm phạm bản quyển, xử 
lý 117 trang mạng xâm phạm bản quyển, trong đó tiến hành các biện pháp tương quan 
như đóng cửa không cho tiếp tục vận hành hoặc không cho kết nối đối với 84 trang 
mạng, sử dụng biện pháp yêu cầu xóa bỏ nội dung hoặc ngăn chặn hành vi xâm phạm 
bản quyển đổi với 33 trang mạng, nhanh nhất là trong 20 phút đã có thể điều tra ra một 
trang mạng phát sóng phi pháp những trận thi đấu trong thể vận hội, từ đó nhận được 
những đánh giá cao của Ủy ban Olympic Quốc tế, được gọi là “trình độ cao nhất trong 
việc chống vi phạm bản quyển” 


NHỮNG KẾ HOẠCH KHOA HỌC QUỐC TẾ MÀ TRUNG QUỐC ĐI ĐẦU 
HOẶC THAM DỰ 


Những năm gần đây, trong mặt đi đầu hoặc tham dự vào những kế hoạch công trình 
xây dựng lớn, nghiên cứu khoa học lớn quốc tế của Trung Quốc đạt được những bước đột 
phá lớn, phát huy vai trò quan trọng trong việc nâng cao hợp tác và năng lực cạnh tranh 
khoa học kỹ thuật toàn cầu ở mức độ cao hơn đồng thời cũng nâng cao ảnh hưởng quốc tế 
của Trung Quốc, đóng góp cho sự phát triển khoa học kỹ thuật của thể giới. 


Kế hoạch hợp tác khoa học kỹ thuật quốc tế về y học cổ truyền Trung Quốc 


Tháng 7 năm 2006, Bộ Khoa học Công nghệ cùng với Bộ Y tế, Cục Quản lý Y học cổ 
truyền Trung Quốc đã công bổ “Cương yếu quy hoạch hợp tác khoa học kỹ thuật quốc tế 
y học cổ truyền Trung Quốc”, chính thức tiến hành “Kế hoạch hợp tác khoa học kỹ thuật 
quốc tế y học cổ truyền Trung Quốc” Đây là kế hoạch nghiên cứu công trình khoa học 
trọng đại quốc tế đầu tiên do Chính phủ Trung Quốc đưa ra, nhằm xây dựng cơ sở hợp tác 
khoa học kỹ thuật quốc tế về y học cổ truyền Trung Quốc trên phạm vi thế giới, huy động 
tài nguyên khoa học kỹ thuật toàn cầu, coi việc chữa trị và phòng ngừa những dịch bệnh 
nặng mang tính toàn cầu nguy hại đến sức khỏe nhân loại là cơ sở xuất phát, dẫn dắt sự 
chuyển đổi trong mô hình sức khỏe y tế của thế giới, cung cấp sự hỗ trợ về khoa học kỹ 
thuật cho việc xây dựng một xã hội hài hòa, nẵng cao trình độ sức khỏe của nhắn loại. 


> Hợp tác quốc tế trong khoa học kỹ thuật và giáo dục 


Năm 2007, “Kế hoạch hợp tác khoa học kỹ thuật quốc tế y học cổ truyền Trung 
Quốc” chính thức bước vào giai đoạn thực hiện. Tháng 6 năm 2007 tại châu Âu, Bộ Khoa 
học Công nghệ tổ chức thành công “Đại hội hợp tác khoa học kỹ thuật quốc tế y học cổ 
truyền Trung Quốc giữa Trung Quốc và châu Âu” Hơn 400 đại biểu đến từ Trung Quốc và 
18 nước châu Âu đã tham gia hội nghị này. Hội nghị đã xác định nội dung hợp tác theo 
5 phương hướng. Tháng 11, Đại hội hợp tác khoa học kỹ thuật quốc tế y học cổ truyền 
Trung Quốc được tổ chức tại Bắc Kinh, gần 500 đại biểu đến từ 41 quốc gia, khu vực và 
các tổ chức quốc tế đã tham gia hội nghị. Các đại biểu đã cùng “Tuyên bố Bắc Kinh hợp 
tác khoa học kỹ thuật quốc tế y học cổ truyền Trung Quốc”? mở rộng hơn nữa hợp tác 
quốc tế y học cổ truyền và đi đến đồng thuận giữa các chính phủ, đồng thời thành lập Ủy 
ban phối hợp thuộc Ủy ban chuyên gia hợp tác quốc tế y học cổ truyền. Thông qua hai 
hội nghị lớn này, các nước trên thể giới càng tăng cường triển khai hơn nữa những đồng 
thuận trong hợp tác quốc tế y học cổ truyền, đặt nên móng cho hợp tác thực tế, 


Kế hoạch hợp tác khoa học kỹ thuật quốc tế trong lĩnh vực năng lượng tái tạo 
và năng lượng mới 


Tháng 11 năm 2007, Bộ Khoa học Công nghệ và Ủy ban Cải cách Phát triển nhà 
nước cùng liên kết chính thức tiến hành kế hoạch hợp tác khoa học kỹ thuật quốc tế về 
năng lượng tái tạo và năng lượng mới. Kế hoạch ưu tiên hỗ trợ 5 phương diện: tích hợp 
phát điện năng lượng mặt trời và kiến trúc năng lượng mặt trời; nhiên liệu sinh học và 
phát điện sinh học; phát điện năng lượng gió; pin hydro và nhiên liệu; khai thác phát triển 
hợp chất khí hydrat. Ngoài ra, Trung Quốc còn kết hợp triển khai công tác hợp tác khoa 
học kỹ thuật song phương, tổ chức hàng loạt dự án hợp tác quốc tế trong lĩnh vực năng 
lượng tái tạo và năng lượng mới. Năm 2007 Trung Quốc đã cùng với Italia xúc tiến những 
dự án hợp tác quy mỏ lớn trong lĩnh vực năng lượng tái tạo như kế hoạch hợp tác khai 
thác diesel sinh học từ cây Jatropha (dầu mè) ở Tứ Xuyên; công trình tiêu biểu về quang 
điện năng lượng mặt trời 1 triệu W ở đảo Sùng Minh, Thượng Hải v.v.. 

Kế hoạch lò phản ứng thử nghiệm nhiệt hạch quốc tế (ITER - International 
Thermonuclear Experimental Reactor) là một trong những hoạt động hợp tác khoa học 
kỹ thuật quốc tế, công trình khoa học lớn nhất thể giới hiện nay, cũng là kế hoạch hợp 
tác khoa học kỹ thuật quốc tế có quy mô lớn nhất mà Trung Quốc hiện đang tham gia. Kế 
hoạch ITER thu hút những nước hạt nhân chủ yếu trên thể giới và những cường quốc về 
khoa học kỹ thuật như Trung Quốc, Liên minh Châu Âu, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga 
và Mỹ v.v.. cùng tham gia. 


Qua 5 năm đàm phán, ngày 21 tháng 11 năm 2006 tại điện Élysée ở thủ đô nước 
Pháp, bảy nước tham gia đàm phán kế hoạch tham dự ITER đã cùng ký kết “Hiệp định 
chung tay thực hiện Kế hoạch lò phản ứng thử nghiệm nhiệt hạch quốc tế xây dựng tổ 
chức năng lượng nhiệt hạch quốc tế” và “Hiệp định vẽ đặc quyển và miễn giảm trong việc 
chung tay thực hiện kế hoạch lò phản ứng thử nghiệm nhiệt hạch quốc tế xây dựng tổ 


123 


Khoa học kỹ thuật và giáo dục Trung Quốc - 


124 


Nghi thức ký kết dự 
án lớn trong hợp 
tác đầu tư trong Đại 
hội qiao lưu hợp tắc 
thương mại kỹ thuật 
kinh tế qiữa Ma Cau 
và Hồng Kong năm 
2007. 





| H 4 šấE }Ý 4 ^ 

J9 V-T! Ệ-L11) Lị- 

FiIII T8: SI)1z-1537.();429):8;/9))/C8.49)/1€1C)//.))(C)9)6))4 
IZ0//,(9)189 (Q0 1/0003/0:4410 2109/92, / 1009 


: / (II Ð) P2. 0l 7|.) lhị‹i Tx§ 
IñfW3W(( WWW@WfHĐWREWMRS'O+SMN NA1M0đ(I7E(HWH6IH8#8116 G1 
CÔ ( OẠI © (j0) 1T) 5N ¡| | ¡ND 0701/7100 ¡Ô., 


ha SG ........': K.ÍL.: |: ›:‹, 
_¡ Le” 7N... _| ) b., lỉ 
/ Ñ: 


j Ả l b SP 


"Thị 


chức năng lượng nhiệt hạch quốc tế” và những văn kiện tương quan 
khác. Cho đến thời điểm đó, đàm phán kế hoạch ITER đã thành công 
tốt đẹp. Ngày 1 tháng 12, tổ chức quốc tế lầm thời ITER được thành 
lập, kế hoạch ITER bắt đầu được thực hiện. 


Tháng 8 năm 2007, phiên họp ủy ban Thường vụ lần thứ 29 của 
quốc hội khóa 10 đã xét duyệt thông qua “Hiệp định tổ chức ITER” và 
“Hiệp định miễn đặc biệt trong kế hoạch ITER? hoàn thành trình tự 
pháp luật của việc Trung Quốc gia nhập kế hoạch ITER. Tháng 10, Tổ 
chức quốc tế ITER chính thức được thành lập, công tác đánh giá kỹ 
thuật được ITER thiết kế sắp hoàn thành, nhiệm vụ trong các gói mua 
sắm của các nước cũng đã được thực hiện một cách toàn diện. 


Kế hoạch Galileo 


Hợp tác kế hoạch Galileo là dự án hợp tác khoa học kỹ thuật lớn 
nhất giữa Trung Quốc và châu Âu. Kế hoạch Galileo là do Ủy ban Liên 
minh châu Âu và Cục không gian châu Âu cùng phát động kế hoạch 
vệ tỉnh dẫn đường dân dụng châu Âu, nhằm xây dựng một hệ thống 
vệ tình dẫn đường toàn cầu dân dụng đa chức năng, nhiều hiệu quả, 
có thể có độ bao phủ toàn cầu độc lập với hệ thống GPS của Mỹ và hệ 
thống GLONASS của Nga. Tổng đầu tư của hệ thống này là 3,5 tỷ Euro. 


Căn cứ theo "Hiện định hợp tác của nước Cộng hòa Nhân dẫn 
Trung Hoa và Cộng đồng châu Âu cũng như các nước thành viên về 





> Hợp tác quốc tế trong khoa học kỹ thuật và giáo dục 


125 


hệ thống vệ tỉnh dẫn đường toàn cầu (kế hoạch Galileo} năm 2003" 
và Trung tâm viễn thám quốc gia Trung Quốc cùng với kế hoạch 
Galileo của châu Âu cùng chung tay thực hiện Hiệp định hợp tác kỹ 
thuật về kế hoạch Galileo Trung Quốc - châu Âu? Chính phủ Trung 
Quốc đầu tư vào kế hoạch Galileo 200 triệu Euro, trong đó 70 triệu 
Euro sử dụng trong việc hỗ trợ công tác hợp tác trong giai đoạn triển 
khai kể hoạch Galileo của hai bên, 130 triệu Euro sử dụng trong giai 
đoạn thực hiện kế hoạch này. Trung Quốc là nước đầu tiên không 
thuộc khối Cộng đồng châu Âu tham gia vào kế hoạch Galileo. 


Kế hoạch tổ hợp gen ở người 


Ngày 7 thắng 7 năm 1999, trung tâm tổ hợp gen ở người thuộc 
Sở Nghiên cứu Di truyển học thuộc Viện Khoa học Trung Quốc đã 
đăng ký tham gia kế hoạch tổ hợp gen ở người quốc tế; tháng 9 cùng 
năm, Ban Hợp tác Quốc tế đã chấp nhận để nghị của Trung Quốc, 
đồng thời phần rõ lĩnh vực nghiên cứu của các học giả Trung Quốc 
nằm trên cánh tay ngắn của nhiễm sắc thể số II ở người. Nội dung 
chủ đạo của kế hoạch tổ hợp gen ở người là lập nên sơ đồ trình tự 
DNA. Ngày 15 tháng 4 năm 2003, lãnh đạo của 6 nước Mỹ, Anh, Nhật 
Bản, Pháp, Đức và Trung Quốc cùng đưa ra “Công bố chung của lãnh 
đạo chính phủ 6 nước về việc hoàn thành sơ đồ trình tự tổ hợp gen 


Ngày 21 tháng T1 
năm 2006, nghỉ 
thức kỷ kết Hiệp 
định chung tay 
thực hiện Kế hoạch 
lỗ phản ứng thử 
nghiệm nhiệt hạch 
quốc tế xảy dựng 
tổ chức năng lượng 
nhiệt hạch quốc tế 
(ITER) và những vẫn 
kiện có liên quan 
được chỉnh thức cử 
hành tại điện Êlysée 
ở thủ đỗ nước 
Pháp. Trong ảnh 
là những đại biểu 
tham gia nghi thức 
ki kết này. 





Khoa học kỹ thuật và giáo dục Trung Quốc - 


126 


ở người” tuyên bố kế hoạch tổ hợp gen ở người đã thành công viên 
mãn. Nhiệm vụ xác định trình tự mà Trung Quốc đảm nhận trong kế 
hoạch tổ hợp gen ở người được hoàn thành một cách rất chất lượng, 
từ đó cho thấy trong lĩnh vực nghiên cứu tổ hợp gen, Trung Quốc đã 
đạt đến một trình độ tiên tiến quốc tế. 


Kể hoạch nhân gen vỉ sinh vật ở người 


“Kế hoạch nhân gen vi sinh vật ở người” là kế hoạch rất lớn về xác 
định trình tự tổ hợp gen quốc tế được bắt đầu sau khi “kế hoạch tổ hợp 
gen ở người” mới thành công, mục tiêu của kế hoạch này là xác định 
rõ những thông tin trình tự tổ hợp gen của nhóm vi sinh vật cộng sinh 
trong cơ thể người, hơn thế cần phải nghiên cứu những chức năng 
gen có liên quan đến sức khỏe và sự dậy thì trong cơ thể người. Tháng 
10 năm 2005, các đại biểu của 13 quốc gia như Mỹ, Brazil, Pháp, Đức, 
Anh, Nhật Bản và Trung Quốc v.v.. đã tham gia hội nghị phối hợp lẫn 
thứ nhất của kế hoạch nhân gen vi sinh vật ở người. Năm 2006, Trung 
Quốc và Pháp đã triển khai hợp tác “Phân tích gen trong ruột ở người” 
Cùng với việc gia nhập của các nước khác ở châu Âu, hợp tác này đã 
được nắng lên thành hợp tác nhàn gen vì sinh vật ở người giữa Trung 
Quốc và châu Âu. Tháng 12 năm 2007, đại hội thành lập Liên minh 
nhân gen vi sinh vật ở người quốc tế đã được tổ chức tại Washington, 
Hoa Kỳ, Trung Quốc trở thành một trong những nước đi đầu trong việc 
khởi động “kế hoạch nhân gen ví sinh vật ở người”. 


Dự án khoa học lớn E - XFEL và FAIR 


Kế hoạch cỗ máy gia tốc chế tạo laser electron tự do tia X mới 
của châu Âu (E - XFEL) và kế hoạch cỗ máy gia tốc các ion và phản 
proton là hai kế hoạch xảy dựng cơ sở nghiên cứu cơ bản lớn được 
xây dựng tại nước Đức. Tổng đấu tư của dự án E - XFEL là 1,085 tỷ 
Euro, tổng đầu tư cho kể hoạch FAIR là 1,15 tỷ Euro. Từ tháng 11 năm 
2005, hai nước Trung Quốc và Đức kí kết biên bản ghi nhớ tham gia 
giai đoạn chuẩn bị dự án khoa học lớn là E-XFEL và FAIR, các cơ sở 
nghiên cứu có liên quan của Trung Quốc tích cực tham gia hai dự án 
khoa học lớn này. Trong đó, sở vật lý năng lượng cao của Viện khoa 
học công nghệ Trung Quốc và Đại học Bắc Kinh tích cực tham gia dự 
án E-XFEL; Sở Khoa học Vật lý cận đại thuộc Viện Khoa học Công nghệ 
Trung Quốc được chọn là đơn vị phối hợp hợp tác của Trung Quốc 
trong công trình FAIR, đồng thời phụ trách xây dựng vòng tích lũy (CR) 


> Hợp tác quốc tế trong khoa học kỹ thuật và giáo dục 


trong giai đoạn đầu của công trình và nam chảm siêu dẫn quang phổ 
kế (SFRS) và hệ thông tách chân không. 


Ngoài những kế hoạch kể trên, Trung Quốc còn đi đầu trong 
việc tổ chức kế hoạch quốc tế chuyển hóa protein trong gan người và 
tham gia những kế hoạch khoa học quốc tế và công trình khoa học 
quốc tế trọng đại như kế hoạch nghiên cứu khoa học đại lục quốc tế; 
kế hoạch nghiên cứu biến đổi toàn cầu; hệ thống quan sát trái đất 
toàn cầu; kế hoạch quốc tế thám hiểm đại dương tổng hợp; kế hoạch 
hợp tác quốc tế kinh tế năng lượng hydro; và máy gia tốc hạng lớn 
(Large Hadron Collider (LHC)) v.v.. đều gặt hái được những thành tựu 
và bước tiến mới. 


127 


KHOA HỌC KĨ THUẬT VÀ GIÁ0 DỤC 


TRUNG QUỐC 


TỊCH XẢO QUYỀN - TRƯƠNG ÁI TÚ 
Người dịch: ThS. NGUYỄN THỊ THU HÀNG 


Chịu trách nhiệm xuất bản 
NGUYEN THỊ THANH HƯƠNG 


Biên tập: NGUYÊN THỊ LIÊN - HỎNG LAM 


NHÀ XUẤT BẢN TÓNG HỢP TP. HÒ CHÍ MINH 
NHÀ SÁCH TÔNG HỢP 
62 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.l 
ĐT: 385225340 - 38296764 - 38247225 
Fax: 84.8.38222726 
Email: tonghop(jnxbhcm.com.vn 
Website: www.nxbhcm.com.vn / www.sachweb.vn 


GPXB số: 1131-2012/CXB/481-123/THTPHCM ngày 24/9/2012. 


